TỲ KHEO NI THÍCH NỠ TOÀN LIÊN 
PHƯỚC CHƠN TÍN TOÀN 


TÚI TẮT NĂM UẤN 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


„ BỐN THÁNH TRÍ VỀ NGŨ UẦN 


- Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ 
(Trí về Ngũ uẩn). 

- Ngũ uẩn sanh khởi do vô minh và tham ái 
(Trí về Ngũ uẩn tập). 

- Ngũ uẩn diệt tận khi hết vô minh và 
hết tham ái (Trí về Ngũ uẩn diệt). 

- Phương Pháp Tám Đúng là phương pháp 
chân chánh đưa đến tẩy sạch vô mình, 
tẩy sạch tham ái đối với ngũ uẩn 
(Trí về Ngũ uẩn diệt đạo). 


Cư sĩ Chơn Tín Toàn và những pháp hữu của Cô gặp 
chúng tôi vào giữa trưa mùa An cư kiết hạ PL. 2561 — DL. 
2017 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM (750, 
Nguyễn Kiệm, Q. Phú Nhuận). Với nhân duyên lành trong 
Phật pháp, cô đã dành hơn 10 năm nghiên cứu kinh điển 
Nikaya và vô cùng sung sướng khi lãnh hội được những lời 
dạy gốc của Đức Phật. Trong nhiều đề tài Cô đã dày công 
nghiên cứu, thẩm thấu và chia sẻ đến đại chúng, “Năm 
uẩn” là một trong những chủ đề Cô tâm đắc. 


Người thực tập giáo pháp nếu không hiểu rõ Năm uẩn 
sẽ không thể bước lên tầm cao Thánh đạo Giải thoát. Suốt 
45 năm hoằng pháp, Đức Phật luôn nhấn mạnh đến sự tu 
tập tuệ tri Năm uẩn bởi “Không liễu tri Năm uẩn không thể 
đoạn tận khổ đau” (Tương ưng III, tr. 32). Tỉnh yếu giáo 
pháp mà Đức Phật dạy cho chúng Tăng là “Năm uẩn” (Tiểu 
kinh Saccaka - số 35, Trung bộ kinh) ngang qua việc trả lời 
nghỉ vấn của ngoại đạo Saccaka. 


Sau nhiều năm tháng học hỏi, suy tư, tu tập trong giáo 
pháp, Cư sĩ Chơn Tín Toàn đã biên soạn tuyển tập Tóm tắt 
Năm uẩn một cách công phu, đồng thời chia sẻ đến các 
đạo hữu sự học hiểu giáo pháp của tự thân. Tập sách định 
nghĩa Năm uẩn, giải thích, trích dẫn kinh văn về Năm uẩn, 
vò trình bày pháp thực tập Bốn Niệm Xứ để tuệ tri Năm 
uẩn, tuệ tri Bốn sự thật tối thượng, đoạn trừ vô minh, 
thành tựu thắng trí. 


“Người uống nước mới tự thân biết rõ lạnh nóng”, nay 
trong tay quý vị đã có tập sách nhỏ trình bày giáo lý Năm 
uẩn một cách rõ ràng, súc tích, đúng với chánh pháp, thiết 
nghĩ sẽ giúp quý vị vững tin, thực tập giáo pháp dễ dàng 
hơn, sớm đạt được niềm an lạc trong hiện tại và tạo nhân 
lành cho tương lai. 

Ngoài giá trị đối với các hành giả đang thực tập giáo 
pháp, tập sách còn có một giá trị nhất định đối với các độc 
giả, học giả có thêm tư liệu giáo lý Năm uẩn, thuận lợi cho 
việc trích dẫn nhanh chóng, chính xác. 

Thay lời cho Phật tử và độc giả, chúng tôi chân thành 
tán thán soạn giả đã đóng góp cho vườn hoa trí tuệ Phật 
pháp thêm hương sắc. 

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tập sách Tóm tắt 
Năm uẩn đến toàn thể quý vị. 

Vạn Hạnh, mùng 8 tháng 6 năm Đỉnh Dậu — 2017 
ĐĐ. TS. THÍCH GIÁC HOÀNG 


1. DẪN NHẬP 


Thế giới này là thế giới của ngũ uân. Cuộc sông này 
là cuộc sông của ngũ uân. Do không thấy biết rõ về 
ngũ uẩn nên tâm bị ngũ uẫn chỉ phôi và dẫn dắt tạo 
ra những thế giới với những đời sống vô thường, bấp 
bênh và đầy dẫy bất an. 


Thân tâm này được gọi là thân tâm ngũ uẫn. Phần 
thân thì thuộc về sắc uân. Phần tâm mà chúng sanh 
thường hay tự xưng là tâm mình đó chính là thọ uấn, 
tưởng uân, hành uân và thức uấn. Vì vậy thân tâm này 
được gọi là thân năm uân. Thân năm uân này có mặt 
là do tâm vô minh, tâm hôn mê, tâm không nhìn thấy 
rõ ngũ uẫn đang có mặt, đang vận hành và đang chi 
phối như thế nảo trong tâm. Do không nhìn thấy trọn 
vẹn về ngũ uần nên tâm thèm khát về ngũ uẫn, khi ngũ 
uấn này bị hoại diệt thì đi tìm kiếm những thân ngũ 
uẫn mới. 

Sự sống của các thân ngũ uân này là sự sống của 
tham sân s1, khi tham sân s1 có mặt thì những thân ngũ 
uấn vô thường này sẽ có mặt, khi tham sân sĩ được 
đoạn diệt thì những thân ngũ uân vô thường này cũng 
sẽ được chấm dứt. 


Vì sao nói răng sự sông này là sự sông của ngũ uấn, 
sự sông của tham sân sỉ? 


Trước nhất, chúng ta tìm hiểu đôi nét về ngũ uân. Ngũ 
là năm. Uấn là nhóm, tập hợp. Thân ngũ uân là thân của 
năm nhóm pháp, năm tập hợp. Năm thủ uân là tâm chấp 
thủ đối với năm nhóm, năm tập hợp là sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Có ý kiến cho rằng uân là sự ngăn che, sự 


CHƠN TÍN TOÀN 


chồng chất che mờ tâm. Vậy định nghĩa chính thức về 
“uân” được nói trong kinh Nikaya như thê nào? 


Định nghĩa chữ “uấn” được nói chính thức như sau 
trong Kinh Trăng Rằm (7ương III, 182): “Phàm sắc gì, 
này Tỷ-kheo, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội 
hay ngoại, hoặc thô hay tẾ, hoặc liệt hay thắng, hoặc 
xa hay gần, đây gọi là sắc uấn. Phàm thọ gì... Phàm 
tưởng gì... Phàm các hành gì... Phàm thức gì thuộc quá 
khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay 
tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, đây gọi là thức 
uân. Dưới hình thức như vậy, này Tỷ-kheo, có định 
nghĩa về uẫn của các uân”. 


Như vậy, theo định nghĩa về “uẩn” trong bài kinh 
này thì sắc „ẩn là tất cả những sắc pháp nào thuộc quá 
khứ, vị lai hay hiện tại, trong hay ngoài, lớn hay nhỏ, 
đẹp hay xâu, xa hay gân, tất cả những sắc pháp này 
được gọi là sắc uân. Cần hiểu giông như vậy đối với 
thọ uẫn, tưởng uân, hành uân và thức uần. 


Sắc là thân tứ đại này vả cảnh, vật bên ngoài do tứ 
đại tạo thành. 


Thọ là những cảm giác, những cảm xúc trong thân 
tâm. Cảm giác dễ chịu, khoan khoái, thoải mái được 
gọi là /ạc fhọ. Cảm giác khó chịu, bức xúc, bút rứt 
được gọi là khô thọ. Cảm giác không dễ chịu, không 
khó chịu, thường thường, hoặc trung trung đó gọi là 
thọ không khổ không lạc. 

Tưởng là những hình bóng, những bóng dáng ấn ân 
hiện hiện trong tâm, chập chờn trong tâm. Đó chính 
là bóng dáng của những sắc, thanh, hương, vị, xúc, 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


pháp (pháp trong trường hợp này là thọ, tưởng, hành). 
Những bóng dáng này ân hiện trong tâm, chập chờn 
trong tâm, đó gọi là tưởng. Trong kinh Nikaya nói : 
“Nhận rõ nên gọi là tưởng”, khi nào thực hành thấy 
biết rạch ròi và phân biệt rõ ràng về ngũ uẫn thì chúng 
ta mới có thể hiểu được chữ “nhận rõ” này. Ví như có 
người nhớ tối hôm qua ăn mì gói, và chiều nay hình 
ảnh của tô mì gói được ăn tối qua hiện khởi trong tâm. 
Sự hiện khởi trong tâm hình ảnh của tô mì gói, đó được 
gọi là nhận rõ cái mà mình đã ăn chiều qua. Sự nhận rõ 
này, hay hình bóng tô mì được gọi là tưởng. Nếu chưa 
nhìn thấy trọn vẹn về ngũ uân thì chúng ta hãy tạm 
xem tưởng là những hình bóng ngoại trần và nội trần 
ân hiện trong tâm. 


Hành là ý hành, đó là hành trong ngũ uẫn. Ý hành 
này là những suy nghĩ, những tư duy, những lời nói 
thầm hay những thầm ý trong tâm. Cần phân biệt rõ 
tưởng và hành. Hành là lời nói thầm trong tâm, còn 
tưởng thì không có nói thầm mà tưởng chỉ là những 
hình bóng ấn hiện trong tâm. 


Thức là sự rõ biết, sự hay biết, sự biết. Định nghĩa 
“thức” trong kinh Nikaya là “Rõ biết nên gọi là Thức”. 
Có sáu sự rõ biết, sự biết. Sáu sự rõ biết này được giải 
thích rõ trong phần sau. 


Chúng sanh sống với thân ngũ uân và hành xử theo 
những đòi hỏi, những dính mắc của ngũ uân. Khi ngũ 
uân thương thì gọi là tôi thương, khi ngũ uấn ghét thì 
gọi là tôi ghét. Nhưng cái gì thương, cái gì ghét, cái gì 
được thương, cái gì được ghét? Đó chính là ngũ uân 
thương ngũ uân, ngũ uấn ghét ngũ uân. Khi một cảm 


7 


CHƠN TÍN TOÀN 


giác khởi lên một cách dễ chịu thì đi kèm theo đó là 
một tưởng dễ chịu và một suy nghĩ nói thầm là thích, 
nói thầm là ưa mến. Khi một cảm giác khởi lên một 
cách khó chịu, bực bội, bực tức, bức xúc thì đi kèm 
theo đó là một tưởng khó chịu và một suy nghĩ nói 
thầm là ghét, nói thầm là không thích. Như vậy, cái gọi 
là thích ghét trong cuộc sống này và trong mỗi chúng 
sanh chính là hai chiều hướng vận hành khác nhau của 
thọ, tưởng và hành. Từ những sự thương ghét này của 
thọ, tưởng, hành đưa đến những thứ được gọi là tham, 
sân, si. Nếu ưa mến thì sanh ra tham ái, tham muốn, 
muốn nắm giữ, muốn cất giữ. Nếu ghét bỏ thì sanh ra 
xa lánh, chán ghét, muốn đầy đi, muốn đuôi đi, muốn 
đập phá, muốn tàn phá, muốn hủy hoại, muốn phá hoại. 
Nếu không thấy ưa ghét gì nhưng vẫn không nhìn rõ 
được nội tâm, không thấy rõ ngũ uấn trong trạng thái 
không ưa ghét này, rồi lầm lũi sống trong sự không 
thấy biết này, đây gọi là vô minh, là tâm sĩ. 


Do vậy, cuộc sống này được gọi là cuộc sống của ngũ 
uấn, cuộc sông của tâm sỉ mê, tâm vô minh đối với ngũ 
uân. Cái gọi là tham sân si cũng chính là những tham 
lam, sân hận và si mê đối với những sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp, của tâm bị vô minh, tâm có thọ, tưởng, 
hành, thức hoạt động trong vô minh dẫn dắt và chi phối. 


Do tâm vô minh, hôn mê và dính mắc với ngũ uẫn 
nên tâm không được an tịnh, không được trong sạch, 
không được văng lặng, không được tinh khiết, mà tâm 
này bị ám ảnh, bị dao động, bị thúc giục, bị đòi hỏi, 
bị ái luyễn đối với ngũ uẫn. Do tâm bị ám ảnh, bị ái 
luyến đối với ngũ uân nên khi mạng chung tâm lại 


8 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


tiếp tục bị sự ám ảnh và ái luyến này đây đi hướng 
ngoại, tìm cầu các ngũ uấn, vì vậy một ngũ uân mới 
do tâm sĩ mê lại được hình thành lại được tiếp tục, lại 
được tiếp diễn, đó gọi là san. Vì ngũ uân là cái do 
duyên tâm mê, tâm vô minh mà hình thành nên ngũ 
uẩn này là duyên sanh, là vô thường, là không bền 
vững, không chắc ổn, vì sao? Vì khi các duyên không 
còn phối hợp được nữa thì ngũ uấn này hoại diệt. Khi 
thân ngũ uân này bị hoại diệt thì đó gọi là zử. Sanh và 
tử, hình thành và hoại diệt đó là bản chất, là bản tánh 
của những pháp do duyên sanh, và thân ngũ uân này 
là một pháp do duyên sanh, nên thân ngũ uân không 
thoát ra khỏi bản tánh phải bị sanh và phải bị diệt. 
Nhưng khổ thay, sanh thì vui mà tử thì buồn. Vì cứ 
vui buôn thương ghét và mê mãi đeo đuôi theo những 
thứ vô thường sanh diệt nên chúng sanh cứ mãi trầm 
luân trong sanh sanh diệt diệt triỀền miên không có 
điểm dừng, không có lối thoát, đó gọi là luân hồi. 


Luân là luân chuyền, luân phiên. Hồi là quay về, quay 
lại. “Hồi tâm” là tâm quay về ăn năn, hồi lỗi, nhìn lại lỗi 
lầm của mình. “Hồi đầu thị ngạn” nghĩa là “quay đầu lại 
là bờ”. “Luân hồi sanh tử” nghĩa là sự sanh tử cứ luân 
chuyền thay phiên nhau tới lui tái diễn hoài, có vậy mà 
làm hoài. Sanh rồi chết, chết rồi lại sanh, sanh rồi lại 
chết, sanh chết có bao nhiêu đó mà cứ tới lui làm hoài. 
Vui rồi buồn, buôn rồi lại vui, vui rồi lại buồn, trong một 
ngày cứ lân quần trong vui buồn. Thương rồi ghét, ghét 
rồi lại thương, thương tồi lại ghét, suốt cuộc đời cứ sống 
trong thương ghét, cứ lân quần trong thương ghét... Đó 
gọi là luân hồi. Luân hỏi là sự lần quân, lần quân, quanh 


9 


CHƠN TÍN TOÀN 


quân trong buồn vui, thương ghét, được mắt, đúng sai, 

có không, phải quấy, hít thở, ăn uống tiểu tiện, trẻ g1à, 

khỏe bệnh, sanh tử... Chỉ có bao nhiêu đó thôi mà cứ lần 
quân như vậy hết đời sống này đến đời sống khác, hết 
thân ngũ uầẫn này tới thân ngũ uân khác, đó gọi là luân 
hồi. Như vậy, không phải chỉ có sanh tử là luân hồi, mà 
thương ghét cũng là luân hồi, buồn vui cũng là luân hồi, 
được mất cũng là luân hồi... Sự luân hồi diễn ra trong 
đời sống hằng ngày của chúng sanh. Trong từng hơi thở 
thì sự luân hồi vẫn đang có mặt và sự luân hồi trong lúc 
này chính là hơi thở, hít vào rồi thở ra, thở ra xong rồi lại 
hít vào, hít vào xong rồi lại thở ra. Trong sự ăn uông, tiêu 
tiện sự luân hồi vẫn đang diễn ra, và sự luân hồi trong 
lúc này chính là sự ăn uông và tiểu tiện, ăn uống Tôi lại 
tiêu tiện, tiểu tiện xong rôi lại ăn uống, ăn uông XOng rôi 
lại tiểu tiện... Như vậy, luân hỏi là quanh quân quay về 
trong bao nhiêu thứ đó, nhưng cứ triền miên không dứt. 
Đó là sự quay về quanh quân trong thương rồi ghét, ghét 
rồi thương, vui rồi buồn, buồn rồi vui, được rồi mắt, mất 
rồi được, có rồi không, không rồi có, nhục Tôi vinh, vinh 
rồi nhục, đúng rôi sai, sai rôi đúng, khen rồi chê, chê rồi 
khen, đẹp rồi xấu, xấu rồi đẹp, trẻ rồi già, già rồi trẻ, ăn 
uống rồi tiêu tiện, tiểu tiện rồi ăn uống, thức rồi ngủ, ngủ 
rồi thức, hít rồi thở, thở xong lại hít, nóng rồi lạnh, lạnh 
rồi lại nóng, sanh rồi chết, chết rồi lại sanh, khóc rồi lại 
CƯỜI, CƯỜI rồi lại khóc.. . triển miên, triền miên, triền 
miên. Cuộc sông cứ quay về tới lui triền miên, chìm đắm 
và lần quần trong bao nhiêu thứ đó, đó gọi là luân hồi. 
Tất cả những điều này chính là những hoạ động của 
những ngũ uẩn sanh sanh diệt diệt triền miên trong tâm 
hôn mê và vô minh vô trí đối với ngũ uẫn. 


10 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


Khi nào tâm hết vô minh, hết hôn mê, hết si mê chấp 
trước cho rằng ngũ uẫn này là mình và không còn tham 
ái, không còn thèm khát, không còn ái luyến đối với 
những thân ngũ uân vô thường như vây thì sanh tử mới 
được chấm dứt, phiền não mới được chấm dứt và khô 
mới được chấm dứt. Vậy khi nào tâm mới hết vô minh, 
hết hôn mê, hết si ám lầm chấp ngũ uấn? Đó chính là 
khi tâm đã có trí tuệ, đã thấy biết rõ Bốn sự thật về ngũ 
uấn thì khi ấy tâm mới nhả ra lòng tham ái đối với ngũ 
uân. Và khi lòng tham ái đối với ngũ uẫn được nhả ra 
thì tâm mới thoát khỏi cảnh sanh tử, thoát khỏi phiền 
não và thoát khỏi khô. 

Con đường tu tập đưa đến tâm hết vô minh, thấy biết 
rõ ngũ uân và đoạn tận tham ái đối với ngũ uẫn chính 
là con đường 7m đúng mà bậc Chánh Đăng Giác 
đã tự mình phát hiện, đã tự mình tìm thấy. Phương 
pháp 7m đúng đó là: Thấy biết đúng, suy nghĩ đúng, 
nói lời đúng, hành động đúng, nuôi mạng đúng, siêng 
đúng việc, quán đúng chỗ, định đúng cách. Đây gọi là 
phương pháp Tám đúng. Nhờ sự tu tập Tám cái đúng 
này mà tâm mới đâm thủng được màn lưới dầy đặc 
của vô minh và phá vỡ được vô minh, làm cho mình 
sanh khởi, làm cho trí tuệ chân chánh sanh khởi. Khi 
trí tuệ chân chánh sanh khởi thì ngũ uân được nhìn 
thấy, và tham sân si được nhìn thấy. Khi ngũ uân được 
nhìn thấy, tham sân si được nhìn thấy, thì sự tây rửa 
tâm được tiến hành, tham sân sĩ được thanh lọc sạch 
và sự chấp trước, sự dính mắc, lòng tham ái đối với 
ngũ uấn được tây sạch. Khi sự tham ái đối với ngũ 
uẩn được diệt tận thì tâm không còn dao động, không 


11 


CHƠN TÍN TOÀN 


còn dính mắc, không còn chấp trước, tâm được an 
tịnh, được thật sự an tịnh, thật sự tịch tịnh, đó là Niết- 
bàn, đó là giải thoát - là sự thoát khỏi sanh tử, phiền 
não, khổ, buôn vui, thương ghét, được mất, có không, 
tham dục, tham ái, sân hận, sĩ mê, thoát khỏi sanh, 
già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, thoát khỏi những 
tâm xấu ác, những tâm bắt thiện như độc ác, ganh ty, 
gièm pha, đâm thọc, ích kỷ, hẹp hòi, hơn thua, đấu đá, 
lừa lọc, xảo trá, man trá, dối trá, ba hoa, khoác lác, 
nói đóc, nói xạo, nói khoét, nói nhảm, nghiệp, luân 
hồi, nhân quả, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lậu hoặc. 
Sự thoát khỏi tất cả những tâm xấu ác, thoát khỏi tất 
cả những phiền não, hệ lụy khi có thân ngũ uần, thoát 
khỏi những ngũ uẫn quanh quần lùng nhùng trong 
những thứ luân hồi, vô thường, khổ, sanh tử, thoát 
khỏi tất cả những trạng thái tâm uế nhiễm về dục, uế 
nhiễm về hữu, uế nhiễm về vô minh, sự thoát khỏi tất 
cả những thứ này, đây gọi là giải thoát, là Niết-bàn, là 
tịch tịnh, là thể nhập vào bắt tử. 


Tóm lại: 


- Sự chấp thủ ngũ uân là phiền não, là phiền hà, là 
phiền phức, là khổ cho các chúng sanh. Và cái 
phiền phức này chính là sự lân quân trong sanh, 
già, bệnh, chết, thương ghét, buồn vui, có không, 
được mắt trong các thân ngũ uân sanh tử, tử sanh 
triền miên không dứt. 


- Nguyên nhân sanh khởi các ngũ uẫn chính do vô 
minh, do sự không nhìn thấy, không thấy biết rõ ràng 
đầy đủ về ngũ uân nên lòng tham ái, tâm ái luyến, 
tâm thèm muốn, tâm khao khát, tâm thích thú đối 


12 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


với ngũ uân. Do tâm có khao khát, ái luyên đôi với 
ngũ uân nên các ngũ uân có chồ trú trong tâm, có chô 
nương tựa trong tâm và sanh khởi liên tục. 


Khi vô minh được đoạn diệt, nghĩa là khi tâm có 
trí tuệ, thấy biết rõ về ngũ uâẫn, thấy biết tất cả các 
khía cạnh của ngũ uân, thấy biết rõ duyên sanh, 
duyên diệt và bản tánh vô thường, phiền não, luân 
hồi, sanh tử, trống rỗng, trồng không, vô ngã, vô 
nghĩa, lân quần của ngũ uân thì khi ây lòng tham 
ái đối với ngũ uân được tây sạch. Do lòng tham ái 
đối với ngũ uân được tây sạch nên ngũ uẫn không 
còn chỗ trú trong tâm, do ngũ uân không có chỗ 
trú trong tâm nên không thể tiếp tục sanh khởi. Và 
như vậy, sự sanh khởi ra những thân ngũ uân vô 
thường, phiền não, phiền phức, khổ và luân hồi 
này sẽ được chấm dứt. 

Phương pháp Tám đúng là phương pháp chân 
chánh, là .phương pháp đúng đưa đến sự thấy biết rõ 


về ngũ uấn, tây sạch vô minh, tây sạch lòng tham ái 
đối với những ngũ uẫn phiền phức và lân quần này. 


Trong kinh Magandiya (7rung 1H, bài 75), Đức Phật 
ói “Bát chánh là độc đạo đưa đến sự an ồn và bất 


tứ" Vì sao Bát chánh đạo hay phương pháp Tám đúng 


được Đức Phật nói là độc đạo, là con đường độc nhất 


đưa đến sự an ôn và bắt tứ? 


Tâm câu uê, tâm uê nhiễm, tâm có dục, á1, tham, sân, 
sĩ đưa đên sự luân hôi, sanh tử, phiên não và khô. Do 


đó, muốn thoát ly sanh tử và phiền não thì phải tây sạch 
các cầu uế của tâm. Muốn tây sạch các cấu uễ của tâm 


13 


CHƠN TÍN TOÀN 


thì phải nhìn thấy các cầu uế của tâm. Muốn nhìn thây 
các câu uề của tâm thì phải nhìn thấy nội tâm, phải thây 
biết cái gì đang vận hành, đang hoạt động, đang chỉ phối, 
đang dắt dẫn trong tâm, đang dẫn tâm đi trong tham sân 
si, dục, ái. Và cái đang hoạt động, đang dắt dẫn tâm đi 
trong dục, ái chính là vô minh, là sự không thấy biết 
rõ ngũ uẫn đang vận hành như thế nào trong thân tâm 
và lầm lũi đi theo những tham, sân, si đối với ngũ uần. 
Như vậy, muốn thấy biết rõ những cấu uế trong tâm thì 
cần phải thấy biết rõ ngũ uẫn. Muốn thấy biết rõ về ngũ 
uẩn, thì phải nương theo trí về ngũ uân mà Đức Phật đã 
chứng ngộ và tuyên thuyết chứ không thê tự mình suy 
tư để thấy biết. Và trí về ngũ uân mà Đức Phật đã tuyên 


thuyết chính là Tứ Thánh Đề. Tứ Thánh Đề là Bồn sự 


sanh tử, phiền não và khổ đau. Cần phải thấy biết rõ về 
thân tâm, đó là cánh cửa đầu tiên của Bát Chánh Đạo, 
cánh cửa đầu tiên của Phương Pháp Tám Đúng. Từ sự 
thấy biết đúng về thân tâm này thì mới có thể tiến hành 
điều chỉnh thân tâm, tây sạch dần những cấu uế bằng sự 
điều chỉnh thân hành, khâu hành, ý hành vào con đường 
chân chánh đưa đến sự tây sạch cấu uế, tức là phải suy 
nghĩ đúng, nói lời đúng, hành động đúng, nuôi mạng 
đúng, siêng đúng việc, quán đúng chỗ, định đúng cách. 
Nhờ thân khẩu ý thực hành tám cái đúng này mà tâm ô 
nhiễm có thê tây sạch tất cả những ô nhiễm. 


Như vậy, muôn tây sạch một tâm uê nhiễm thì cần 
phải nhìn thây sự uê nhiêm trong nó. Muôn nhìn thây 
sự uê nhiễm trong tâm thì cân phải thây biệt nội tâm đó 


14 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


đang hoạt động như thế nào, tức là cần phải nhìn thấy 
những sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đang vận hành, đang 
hoạt động, đang thúc giục và chi phối tâm ra sao, nghĩa 
là cần phải nhìn thấy ngũ uân. Và để có thể nhìn thấy 
trọn vẹn vê ngũ uân và điều chỉnh tâm dần thoát khỏi 
những dính mắc và dục, ái đối với ngũ uân thì cần phải 
có một phương pháp đúng để thực hiện điều này. Và Bát 
chánh đạo chính là phương pháp đúng để làm điều này, 
tức là phải phản quan tự kỷ,nhìn thắng và nhìn sâu vào 
thân tâm bằng cái nhìn mà Đức Phật đã hướng dẫn, để 
có thê thực thấy, thực biết rõ những thứ đang vận hành 
và đang hoạt động trong thân tâm. Chỉ có thể nương theo 
bốn sự thật, bốn Thánh trí về ngũ uẫn mà Đức Phật đã 
hướng dẫn mới có thê nhìn thấy nội tâm và điều chỉnh 
nội tâm dần thoát khỏi tham sân si. Bốn Thánh trí chính 
là chánh tri kiến đầu tiên trong Bát Chánh đạo. 


Muốn tẩy sạch tham sân si thì phải nhìn thấy tham 
sân s¡ và tiến hành tây sạch tham sân si, đó là cách duy 
nhất, cách độc nhất để làm điều này. Muốn thoát khỏi 
sanh tử thì phải biết được cái gì là sanh tử và phải từ bỏ 
cái sanh tử đó, đó là cách duy nhất, là cách độc nhất để 
thực hiện điều này. Muốn thoát khỏi phiền não thì phải 
biết được cái gì là phiền não và tiến hành sự tây sạch 
phiền não đó, đó là cách duy nhất, cách độc nhất đề tây 
sạch phiền não. Đó là ý nghĩa của câu kinh “Bát chánh 
là độc đạo đưa đến an ôn và bất tử”. 

Trong kinh Niệm Xứ cũng có câu “Đây là con đường 
độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi 
sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ 
Niết-bàn, đó là Bốn niệm xứ”. Câu kinh này hoàn toản 


15 


CHƠN TÍN TOÀN 


phù hợp với câu kinh trên. Vì sao? Vì Tứ niệm xứ chính là 
pháp hành xuyên suốt trong Bát chánh đạo, từ lúc bắt đầu 
tu tập chánh kiến tức là đã thực hành bốn niệm xứ rồi, nhờ 
thực hành sự xem xét thân, thọ, tâm, pháp theo đúng lời 
Phật dạy mà mới dân nhìn thấy rõ ngũ uân và thấy rõ tham 
sân s1. Như vậy, ý nghĩa của hai câu kinh này là hoàn toàn 
tương ứng với nhau, không có gì là mâu thuẫn, không có 
gì là chống trái nhau trong lời dạy của Đức Phật. 


Bốn điều trên được gọi là Bốn sự thật về ngũ uấn, 
hay Bốn sự thật về khổ, hay Bồn sự thật về luân hồi, hay 
Bốn sự thật về sanh tử, hay Bốn sự thật về cuộc sống, 
hay Bồn sự thật về những thứ phiền hà, phiền phức của 
chúng sanh trong cuộc sống này. Khi Bốn sự thật này 
được nhìn thấy, thì tham sân si đối với ngũ uân được 
tây sạch, lòng tham ái đối với ngũ uẫn, tham ái đối với 
luân hồi, tham ái đối với khổ, tham ái đối với sanh tử, 
tham ái đối với cuộc sống, tham ái đôi với những thứ 
phiền hà, phiền phức này sẽ được chấm dứt. Khi tất cả 
những ngũ uấn phiền phức này được đoạn diệt, tâm 
được trong sạch, an tịnh, tịch tịnh, Niết-bàn, thoát khỏi 
khô và phiền não vì sanh tử. 


Bồn sự thật này không phải là dễ nhìn ra, không phải 
là dễ nhìn thấy, người phàm phu hay người thế gian 
không thê nhìn thấy, không thê thấy biết rõ Bốn sự thật 
này. Người đầu tiên tự mình nhìn ra Bốn sự thật này, 
đây được gọi là bậc Thánh. Vì tự mình nhìn thấy chứ 
không phải do ai nói lại nên người như vậy được gọi 
là người xuất thế, người tài giỏi xuất thế, người vượt 
khỏi trí tuệ vô minh thông thường, đó gọi là bậc Thánh. 
Bậc Thánh là người xuất thế, người tự mình nhìn thấy 


16 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


những vô minh, những si mê, những si ám của tâm, 
những sự thật vê thân và tâm. 


Danh từ bậc Thánh là nói về Đức Phật. Đức Phật 
tự nhận mình là bậc Thánh, vì Đức Phật là vị đã tự 
mình nhìn thấy Bốn sự thật này chứ không phải do nghe 
người khác nói lại. Và do tự mình nhìn thấy Bốn sự thật 
này Ngài mới dám tuyên bồ rằng Ngài đã chứng được 
Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. 


Đức là đức độ, đức hạnh. Phật là giác ngộ, là tự mình 
nhìn thấy rõ Bồn sự thật về thân tâm của mình và các 
chúng sanh. Đức Phật là bậc đức độ, bậc đức hạnh đã 
tự mình nhìn thấy Bốn sự thật của cuộc sống. 


Vô thượng là không còn cao hơn nữa, không có cái 
cao hơn nữa. Chánh Đắng Chánh Giác là sự giác ngộ 
chân chánh, đúng đắn, đầy đủ, đồng đều tất cả khía 
cạnh của vấn đề. Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác 
là sự giác ngộ, sự thấy biết cao tột, tột đỉnh mà không 
có sự thấy biết nào khác có thê cao hơn, siêu hơn, thâm 
sâu hơn sự thấy biết đó. Và sự thấy biết vô thượng, cao 
tột này chính là thấy biết Bồn sự thật về cuộc sông, hay 
Bốn sự thật về ngũ uân. Ngoài sự thấy biết bốn điều 
này không còn gì cần phải thấy biết hơn nữa trong cuộc 
sống này và trong thân tâm này. Chính vì vậy, khi tự 
mình chứng ngộ, tự mình thấy biết rõ Bốn sự thật này, 
Bồ-tát Tất Đạt Đa đã tuyên bố Ngài đã chứng được 
Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. Bốn sự thật này 
được gọi là Tứ Thánh Đề. 


Tứ Thánh Đề là văn phong theo ngôn ngữ Hán Việt. 
Tứ là bôn. Thánh là bậc tự mình tu tập và thây biệt 


17 


CHƠN TÍN TOÀN 


được những điều siêu xuất khó thấy đối với người thông 
thường. Đề là sự thật. Tứ Thánh Đề là Bốn sự thật 
được bậc Thánh thấy biết, được bậc tự mình chứng ngộ 
và tuyên thuyết lại. 


Lưu ý rằng, không phải cứ hễ ai đó cô gắng tu hành 
là có thể tự nhìn thấy Bốn sự thật này. Không thê có 
người thứ hai tự mình chứng ngộ Bốn sự thật này trong 
khi danh tiếng và những lời kinh, những lời dạy của vị 
đầu tiên chứng ngộ vẫn còn tồn tại. Đó là điều mà Đức 
Phật Thích Ca đã tuyên bố khá nhiều trong những bài 
kinh Nikaya. Trong một thời điểm, trong thời của một 
Đức Phật thì không thể có một Đức Phật thứ hai có 
mặt. [rong mỗi thời điểm, trong thời của một Đức Phật 
thì chỉ có một Đức Phật đó mà thôi, chứ không có một 
Đức Phật thứ hai, đó là #z/ biết rõ những sự kiện không 
thê xảy ra của bậc có chánh kiến. 


Người nương theo sự chỉ dẫn của Đức Phật và nhìn 
thấy Bồn sự thật này, đó gọi là người có chánh kiến. 
Người thành tựu chánh kiến, biết rõ những điều gì là 
những điều không thể xảy ra trong cuộc sống. Người 
thành tựu chánh kiến biết rõ rằng: 

-_ Trong một thời điểm, trong một thế giới không thê 
có hai bậc A-la-hán Chánh Đắng Giác xuất hiện. 
Trong một thời điểm, trong một thế giới chỉ có thể 
có một bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác xuất hiện 
(bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác là bậc tự mình tu 
tập và tự mình chứng ngộ trí tuệ vô thượng đưa đến 
giải thoát sanh tử, đó là trí về Tứ Thánh Đề). 

-_ Trong cùng một thế giới, trong cùng một thời điểm 
không thê có hai vua Chuyển Luân Vương. Trong 


18 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


cùng một thời điểm, trong cùng một thế giới có thể 
có một vua Chuyên Luân Vương xuất hiện. 

Một nữ nhân không thể trở thành một bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác. (Không có một nữ nhân nào lại 
là một bậc Chánh Đăng Giác). 

Một nữ nhân không thê trở thành một Vua trời Đề 
Thích (Sakka Thiên chủ). (Không có một nữ nhân 
nào là một vua trời Đề thích). 

Một nữ nhân không thể trở thành Ma Vương. 
(Không có một nữ nhân nào là một vị Ma vương) 
Một nữ nhân không thể trở thành Phạm Thiên. 
(Không có một nữ nhân nào là một vị Phạm Thiên). 
(Trong kinh Đế Thích Sở Vấn, trong Trường bộ 
kinh bài 21, có kế chuyện nữ cư sĩ dòng họ Thích- 
ca, tên là Gopika, đầy đủ lòng tin trong sạch đối 
với Tam bảo và đầy đủ giới hạnh, thành tựu Dự lưu 
quả. Thích nữ này, loại bỏ tâm niệm đàn bà, tu tập 
tâm niệm đàn ông, khi thân hoại mạng chung được 
sanh lên Thiên giới, nhập chúng với chư Thiên ở 
Tam Thập Tam Thiên, sanh ra làm con của Vua 
trời Đế Thích. Và ở đấy, nàng được gọi là Thiên 
tử Gopakà. Như vậy, một vua trời Đề thích, hay là 
một Thiên tử, hay là một vị Ma vương, hay là một 
vị Phạm Thiên, hay một bậc Chánh Đăng Giác đều 
là thân đàn ông. Nhưng những đời sống trước đó 
thì không phải chỉ toàn là thân đàn ông, nếu một nữ 
nhân tu tập loại bỏ tâm niệm đàn bà và tu tập tâm 
niệm đản ông, sống chân chánh đúng pháp, đầy đủ 
giới hạnh, thành tựu lòng tin trong sạch đối với Tam 
bảo thì có thể đời sống sau đó nàng trở thành một 


19 


CHƠN TÍN TOÀN 


thân đàn ông trong địa vị của một Thiên tử, hay một 
vị Phạm Thiên...) 

- _ Một thân hành, khâu hành, ý hành ác, thì không thể 
sanh ra quả báo hiền thiện, tốt lành. 

-_ Một thân hành, khẩu hành, ý hành hiền thiện thì 
không thê sanh ra quả báo bất thiện, xấu ác... 

Người thành tựu chánh kiến sẽ biết rõ những điều trên 
là những điều không có, không xảy ra trong cuộc sông. 

Người thành tựu chánh kiến, người thấy biết rõ Bốn 
sự thật của cuộc sống được gọi là người có trí tuệ, thể 
nhập trí tuệ, thể nhập trí mà các bậc Thánh đã tuyên 
thuyết nên cũng được gọi là thê nhập Thánh trí. Khi thê 
nhập vảo trí tuệ thấy biết rõ Bón sự thật về thân tâm ngũ 
uẩn này, thì vị này quyết chắc sẽ đi đến sự. thoát khỏi 
những chi phối, những ràng buộc của ngũ uẫn. 

Sự thấy biết Bốn sự thật về ngũ uân đo các bậc Thánh 
tuyên thuyết, được gọi là bốn Thánh trí. Bốn Thánh trí 
là trí thấy biết Bốn sự thật mà bậc Thánh đã chứng ngộ 
và tuyên bố. Người đi theo Đức Phật để tu tập thấy biết 
Bồn sự thật này, đó gọi là Phật tử. Phật tử là người con 
của Đức Phật, là người tu học và thực hành theo sự 
hướng dẫn của Đức Phật, đề thấy biết Bốn sự thật mà 
Ngài đã chứng ngộ và tuyên thuyết. 


Do căn cơ và do những thuận duyên tốt lành trong 
cuộc sống, chúng tôi đã may mắn nhìn thấy rõ những 
sự thật về ngũ uẫn trong thân tâm mình và đang trên 
con đường thực hành theo lời dạy của Đức Phật đề tẩy 
sạch những tham sân si đối với ngũ uẫn. Trước mắt vẫn 
còn nhiều việc cần phải làm trong công cuộc tây sạch 


20 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


những tham sân si còn tồn đọng trong nội tâm, nhưng 
chúng tôi cũng đã cố găng dành thời gian để chia sẻ 
những trí tuệ còn khiêm tốn về ngũ uân của mình đối 
với quý đạo hữu đồng tu. Nếu quý vị nào muốn tìm hiểu 
sâu hơn về cốt lõi của đạo Phật thì xin vào Youtube và 
đánh chữ “chơn tín toàn” để nghe những bài chia sẻ 
như: Tiến Trình Tu Chứng của Đức Phật, Tâm Lậu 
Hoặc, Cốt Lõi Đạo Phật. Và khi muôn bắt tay vào việc 
thực hành tu tập nhận diện ngũ uấn thì xin mời nghe 
kỹ hai bài: Wgũ Uẩn 1, Ngũ Uấn 2, Tâm Động Trước 
Cảnh, Giải Tỏa Tâm Sản. 

Đề giúp quý đạo hữu dễ dàng nắm bắt ý nghĩa và thực 
hành sự tu tập nhận diện ngũ uấn, chúng tôi đã thực hiện 
tập sách “Tóm Tắt Ngũ Uân” này. Tập sách nhỏ nảy là 
một bài tóm tắt về ngũ uân để chúng ta thuận tiện trong 
việc năm vững phần định nghĩa về ngũ uân. Nhưng nếu 
không nghe bài giảng giải mà chỉ đơn thuần đọc bài tóm 
tắt này, thì chúng ta sẽ khó có thê thây biết rõ ngũ uân. Ni 
vậy, tập sách này chỉ là sự tóm tắt VỆ ngũ uân và nêu muốn 
thấy biết rõ ngũ uần chúng ta cần phải tham khảo cần thận 
các bài ngũ uân đã được chúng tôi đưa lên Youtube. 


Trong giới hạn trí tuệ của vị hữu học, giới hạn của 
vị đã thấy rác trong nội tâm và đang thực hiện việc 
hốt rác, quét rác, hút bụi và lau chùi căn nhà nội tâm 
của mình nên chắc chắn chúng tôi có khá nhiều những 
sơ suất trong lời nói, hành động và suy nghĩ, vì vậy, 
xin quý đạo hữu hãy “y pháp bất y nhân”, tuy nương 
theo sự giảng giải của chúng tôi đề hiểu ý nghĩa của lời 
kinh, nhưng xin hãy nhớ “luôn bám chặt vào lời kinh”, 
luôn quay về lấy kinh làm gốc, lấy lời Phật dạy làm 


21 


CHƠN TÍN TOÀN 


điểm tựa, tránh xa mọi sự giảng giải không theo sát 
kinh điển, đối với những kiến giải của tự thân không 
được thoát nghĩa quá xa so với lời kinh và cần phải 
thực hành tu tập sự nhận diện ngũ uân theo đúng tính 
thần trong kinh Đáng Được Ăn và kinh Thủ Chuyền. 


Trong khi tu tập sự nhận diện ngũ uấn thì không nên 
tự động thêm bớt gì vào những lời Đức Phật đã giảng 
dạy, không tự mình đặt ra thêm ý này ý kia mà phải 
luôn bám sát vào lời Phật dạy. Khi bất cứ một tri kiến 
nào khởi lên mà không đúng, không giống với những 
gì Đức Phật đã chỉ dạy, thì ngay lập tức chúng ta hãy từ 
bỏ những tri kiến này, hãy từ bỏ những suy nghĩ này, vì 
sao? Vì chúng ta không phải là bậc Chánh Đăng Chánh 
Giác, nên những thấy biết của chúng ta thật không đáng 
tin tưởng, không nên tin tưởng, nếu như không muốn nói 
rằng đó chỉ là những tư tưởng, những cảm xúc, những sự 
thấy biết chỉ luận quân trong vô minh đối với ngũ uấn. 
Vì vậy, chúng ta nên từ bỏ ngay những tri kiến khác lạ 
sanh khởi trong quá trình tu tập nhận diện ngũ uân, để 
không lạc lối khỏi con đường đưa đến sự giác ngộ giải 
thoát, không phải “tiền mắt, tật mang”, uống phí công 
sức tu tập của tự thân và lại còn hướng dẫn những tri 
kiến sai lầm cho những vị có duyên cùng chúng ta. 


Một sự thật trong cuộc sống này là không thể có 
ai có thể tự mình tu tập. rồi tự chứng ngộ trí tuệ chân 
chánh và sự giải thoát chân chánh ngoài các Đức Phật. 
Còn lại, những người con Phật thành tựu sự giải thoát 
sanh tử đều là những vị thực hành theo đúng trí tuệ 
mà Đức Phật đã chỉ dạy, nên mới thành tựu kết quả vô 
thượng giải thoát. 


22 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


Vì vậy, điều cần biết rõ là: [rong thời của một 
Đức Phật không thể có người thứ hai tự mình tu tập 
và chứng ngộ vô thượng trí tuệ đưa đến giải thoát”. 
Trong thời của một Đức Phật thì chỉ có Đức Phật đó là 
người có thê tự mình tu tập và tự mình chứng đắc vô 
thượng trí đưa đến giải thoát. Cho nên, nếu trong thời 
điểm này, trong thời mà kinh sách và lời dạy của Đức 
Phật Thích Ca vẫn còn tồn tại, trong thời mà bốn Sự 
Thật, bốn Thánh trí về ngũ uân được Đức Phật Thích 
Ca tuyên thuyết vẫn còn đang được mọi người biết đến, 
thì nếu ta tự cho mình đã tự thân thấy biết cái cao siêu 
này hay cái cao siêu khác ngoài sự chỉ dạy của Đức 
Phật và ngoài bốn Thánh trí vô thượng mà Đức Phật 
đã tuyên bố chứng ngộ và tuyên thuyết, thì ta hãy cần 
thận, hãy nhìn lại, hãy xem xét lại vì đó chính là một 
tưởng tượng, một cảm thọ, một ý nghĩ, một sự hay biết, 
một sự dính mắc trong sự vô minh vô trí đối với một 
trạng thái an tịnh nào đó của ngũ uầẩn, hay một dòng tri 
kiến nào đó của ngũ uẫn trong tâm vô minh, chưa thành 
tựu Thánh trí về ngũ uấn. 


Sự không thấy biết về Ngũ uân là gốc của sáu mươi 
hai tri kiến sai lầm dẫn đi trong sanh tử đã được nói đến 
trong kinh Phạm Võng (7rưởng bộ kinh, bài l). Vì vậy, 
nhằm trợ duyên người con Phật tu tập nhận diện Ngũ 
uấn trong đời sống hằng ngày, chúng tôi xin giới thiệu 
đến quý đạo hữu tập sách nhỏ với chủ đề “TÓM TẮT 
NGŨ UÂN”. 

Trong phần đầu tập sách, chúng tôi xin trình bày 
ngắn gọn những định nghĩa về ngũ uẫn được Đức Phật 
nói đến trong kinh Nikaya. Trong phần sau đó, chúng 


23 


CHƠN TÍN TOÀN 


tôi xin giới thiệu với quý vị những bài kinh Nikaya có 
định nghĩa ngũ uẩn theo nguyên chất lời Phật dạy để 
quý vị có thê tự thân chiêm nghiệm vấn đề này. 


Với lòng chân thành hướng về những người con 
Phật đang trên con đường tìm hiểu Phật pháp, tìm kiếm 
một sự hướng dẫn chân chánh trong sự tu tập thấy rõ 
tham sân sỉ trong nội tâm và tây sạch những rác bẩn 
trong nội tâm, nên chúng tôi đã chân thành chia sẻ cùng 
quý đạo hữu những sự thấy biết về ngũ uẫn trong bước 
đầu tu tập Phật pháp của mình. Nếu có những sai sót 
nào hoặc có sự không đồng ý nào trong sự chia sẻ này, 
thì xin các vị thiện tri thức chân thành chỉ dạy lại hoặc 
xin từ bi hỷ xả cho. 

Kính chúc tất cả Quý đạo hữu thân tâm thường an 
lạc, thành tựu Giới hạnh, Thiền định và Trí tuệ mà Đức 
Phật đã hướng dẫn, đạt được mục đích chân chánh của 
một người con Phật chân chánh. 


Với tắm lòng trân quý 
Chơn Tín Toàn 


24 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


2.TÓM TẮT NGŨ UẦẨN 


- _ Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc. 

- _ Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác 
không dễ chịu, không khó chịu là Thọ. 

- _ Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng 

- _ Suy nghĩ nói thâm trong tâm là Hành 

- _ Nõ biết trong ngoài sảu trần là Thức. 


3. TÓM TẮT SÁU THỨC 


- _ Nõ biết thân người, cảnh vật— Nhãn thức. 
- _ Rõ biết lời nói, âm thanh — Nhĩ thức. 

- _ Rõ biết mùi hương thơm, thối — Tỷ thức. 

- _ Rõ biết vị ngọt, chua, chát— Tiiệt thức. 

- _ Rõ biết đụng chạm người vật — Thân thức. 
- _ Nõ biết thọ, tưởng, hành — Ý thức. 


4. BẢY TRÍ VỀ SẮC 


e Sắc: "Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chúng tạo 
thành ”— Kinh Thủ Chuyển. “Bị thay đổi, nên gọi 
là sắc. Bị thay đổi bởi gì? Bị thay đổi bởi lạnh, 
nóng, đói, Khát, Sự xúc chạm của ruôi, muỗi, gió, 
sức nóng và rắn ”— Kinh Đáng Được Ăn. 

e Sắc sanh: Do các Thức ăn tập khởi nên Sắc tập 
khởi. 

e Sắc diệt: Do các Thức ăn đoạn diệt nên Sắc 
đoạn diệt. 

e Sắc diệt đạo: Phương pháp tu tập đưa đến Sắc 
đoạn diệt là Phương pháp Tám đúng. 


25 


CHƠN TÍN TOÀN 


26 


Vị ngọt của sắc: Do duyên Sắc khởi lên lạc 
hỷ gì, lạc hỷ này là vị ngọt của Sắc. 
Sự nguy hại của sắc: Sự vô thường, khổ, chịu 
sự biến hoại của Sắc, đó là nguy hại của Sắc. 
Sự xuất ly của sắc: Sự nhiếp phục dục và tham, 
sự đoạn tận dục và tham đổi với Sắc. Đáy là sự 
xuất ly của Sắc. 


BỒN THỨC ĂN 


Đoàn thực: Các thức ăn, thức uống cứng mêm, 
ngon đở là thức ăn vật chát cho thán tứ đại này. 


Xúc thực: Sự gặp gỡ nhau là thức ăn tỉnh thân 
cho thân ngũ uán. 


Tự niệm thực: Những tư duy, suy nghĩ khoan 
khoải, vui thích là thức ăn tỉnh thán cho thân 
ngũ uán. 

Thức thực: Sự biẾt, sự hay biết, sự rõ biết đưa 
đên những cảm giác vui thích là thức ăn tỉnh 
thán cho thân ngũ uân. 

Đoàn thực là thức ăn vật chất cho thân ngũ uẩn. 
Ba thức ăn còn lại là thức ăn tỉnh thán, thức ăn 
tám linh, thức ăn cho vô mình, thức ăn cho thọ, 
tưởng, hành, thức trong tâm mê được sung mãn 
đê tái tạo, tải sanh liên tục những thân ngũ uán 
võ thường và phiên não này. 

Do Ái tập khởi nên Tứ thực tập khởi 

Do Ái đoạn diệt nên Tứ thực đoạn diệt. 

Tự thực diệt đạo: Bát chánh đạo — Phương pháp 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


chân chánh, phương pháp đúng đưa đến đoạn 
diệt Tư thục. 


5. BAY TRI VE THỌ 

s Thọ: Được cảm thọ nên gọi là thọ. Cảm thọ gì? 
Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ phì khổ phi 
lạc. Được cảm thọ, nên gọi là thọ ” 

e_ Thọ sanh: Do Xúc tập khởi nên Thọ tập khởi. 

se Thọ diệt: Do Xúc đoạn diệt nên Thọ đoạn diệt. 

e_ Thọ diệt đạo: Phương pháp tu tập đưa đến Thọ 
đoạn diệt là Phương pháp Tám đúng. 

e_ Vị ngọf của thọ: Do duyên Thọ khởi lên lạc hỷ 
Ø) lạc hý này là vị ngọt của Thọ. 

e Sự nguy hại của thọ: Sự vô thường, khổ, chịu 
sự biến hoại của Thọ, đó là nguy hại của Thọ. 

e Sự xuất ly của: Sự nhiếp phục dục và tham, sự 
đoạn tận dục và tham đối với Thọ, đó là sự xuất ly 
của Thọ. 


CÁC LOẠI THỌ 


e Hai thọ: 2 thọ. 
- _ Thọ về thân 
-_ Thọ về tâm. 
e Ba thọ: 3 thọ. Đây là nói vê thực tại đang có 
của các cảm thọ. 
-_ Cảm giác dễ chịu (lạc thọ), 
-_ Cảm giác khó chịu (khổ thọ), 
__ Cảm giác không dễ chịu, không khó chịu 
(bắt khổ bất lạc thọ). 


27 


CHƠN TÍN TOÀN 


28 


Năm thọ: 5 thọ. Đây là nói về lạc, khổ, hỷ, tu, xả. 

-_ Lạc = Cảm giác dễ chịu của thân; 

-_ Khổ = Cảm giác khó chịu ở thân. 

- _ Hÿ = Cảm giác dễ chịu, hoan hỷ trong tâm. 

- _ Uu = Cảm giác khó chịu, bực bội, phiên não 

trong tâm. 
-_ Xả = Cảm giác không dễ chịu, không khó 
chịu trong thán, tâm. 

Sáu thọ: 6 thọ. Đáy là nói theo duyên sanh ra 
thọ. Do duyên có 6 Xúc nên sanh ra 6 Thọ. 

- Thọ do nhãn xúc sanh, 

- Thọ do nhĩ xúc sanh, 

- Thọ do tỷ xúc sanh, 

- Thọ do thiệt xúc sanh, 

- Thọ do thân xúc sanh, 

- 1họ do ý xúc sanh. 
Mười tám thọ: 18 thọ. Một xúc có thể sanh ra một 
trong ba cảm thọ. Vậy 6 xúc x 3 loại cảm thọ => 
18 cảm thọ. Trong kinh là: 

- Có 6 tư duy thân cận với Hỷ 

-_ Có 6 tr duy thân cận với Uu 

- Có 6 ft duy thân cận với Xả 
Ba mươi sáu thọ: 36 thọ, gầm có: 18 thọ vật chất và 
18 thọ không thuộc vật chất. Trong kinh là: 

- _ 6 hỷ liên hệ đến gia đình 

- _ 6 hÿ liên hệ đến ly dục 

- _ 6u liên hệ đến gia đình 

- _ 6u liên hệ đến ly dục 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


- _ 6 xả liên hệ đến gia đình 
- _ 6 xả liên hệ đến ly dục 


se Một trăm lẻ tám thọ: 106 thọ. 


-_ 36 thọ về quá khức. 
- _ 36 thọ về tương lai. 
- 36 thọ về hiện tại. 


ó6. BẢY TRÍ VỀ TƯỞNG 


Tưởng: Hình bóng, bóng dáng 6 trần hiện lên 
trong tám, đó gọi là Tưởng. Định nghĩa theo kinh 
Đáng Được Ăn: “Nhận rõ nên gọi là Tưởng” 
=> Bóng dáng 6 trần hiện khởi trong nội tâm, 
sự hiện khởi này gọi là nhận rõ 6 trần. Sự nhận 
rõ này, hay sự hiện khởi này được gọi là Tưởng. 
Tưởng sanh: Do Xúc tập khởi nên Tưởng tập 
khởi. 

Tưởng diệt: Do Xúc đoạn điệt nên Tưởng đoạn 
diệt. 

Tưởng diệt đạo: Phương pháp tu tập đưa đến 
Tưởng đoạn diệt là Phương pháp Tám đúng. 

VỊ ngọt của Tưởng: Do duyên Tưởng khởi lên 
lạc hỷ gì, lạc hỷ này là vị ngọt của Tưởng. 

Sự nguy hại của Tưởng: Sự vô thường, khổ, 
chịu sự biến hoại của Tưởng, đó là sự nguy hại 
của TƯởng. 
Sự xuất ly của Tưởng: Sự nhiếp phục dục và 
tham, sự đoạn tận dục và tham đối với Tì tưởng. 
Đây là sự xuất ly của Tưởng. 


CHƠN TÍN TOÀN 


GIẢI THÍCH SÁU TƯỞNG 


Sắc tưởng: Bóng dáng người, cảnh, vật tử đại, 
hiện khởi trong tâm, đó là sắc tưởng. 

Thanh tưởng: Bóng dáng lời nói, âm thanh, 
tiếng động, tiếng ôn hiện khởi trong tâm, đó là 
thanh tưởng. 

Hương tưởng: Bóng dáng mùi thơm, mùi hôi 
hiện khởi trong tám, đó là hương tưởng. 

VỊ tưởng: Bóng dáng của các vị mặn, ngọi, 
chua, chát... hiện khởi trong tám, đó là vị tưởng. 
Xúc tưởng: Bóng dáng sự đụng chạm, xúc chạm 
giữa thân này và người, vật, tứ đại bên ngoài 
hiện khởi trong tâm, đó là xúc tưởng. 

Pháp tưởng: Bóng dáng thọ, tưởng, hành hiện 
khởi trong tâm, đó là pháp tưởng. 


7. BẢY TRÍ VỀ HÀNH 


30 


Hành: Những tư duy, suy nghĩ, nói thâm, nghĩ 
thâm trong tâm là Hành trong ngũ uẩn. Hành 
này là ý hành. Định nghĩa trong kinh Đảng 
Được Ăn: “Làm cho hiện hành hữu vi, nên gọi 
là hành. Làm cho hiện hành hữu vì gì? — Làm 
cho hiện hành sắc với sắc tánh, làm cho hiện 
hành thọ với thọ tánh, làm cho hiện hành tưởng 
với tưởng tánh, làm cho hiện hành các hành với 
hành tánh, làm cho hiện hành thức với thức táảnh. 
Làm cho hiện hành hữu vì nên gọi là hành”. 

=> Câu kinh này có nghĩa là: Những tư duy, 
suy nghĩ đã làm cho sanh khởi, làm cho hiện 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


hành ra sắc, thọ, tưởng, hành, thức với bản tánh 
là duyên sanh và vô thường, hoại diệt. Hữu là 
có, vỉ là thấy. Hữu vi là những pháp có thể thấy 
biết và có thể trình bày rõ sự sanh khởi, sự an 
tru và sự hoại diệt của chung. Khi nói pháp hữu 
vỉ là nói về năm uấn. Ngũ uẩn là những pháp có 
thể thấy biết và có thể trình bày rõ sự sanh khởi, 
sự an trú và sự hoại diệt của nó. 


Hành sanh: Do Xúc tập khởi nên Hành tập 
khởi. 

Hành diệt: Do Xúc đoạn diệt nên Hành đoạn 
diệt. 

Hành diệt đạo: Phương pháp tu tập đưa đến 
Hành đoạn diệt là Phương pháp Tám đúng. 

WỊ ngọt của các Hành: Do duyên Hành khởi lên 
lạc hỷ gì, lạc hỷ này là vị ngọt của các Hành. 

Sự nguy hại của các Hành: Sự vô thường, khổ, 
chịu sự biến hoại của Hành, đó là sự nguy hại của 
các Hành. 

Sự xuất ly của các Hành: Sự nhiếp phục dục và 
tham, sự đoạn tận dục và tham đối với các Hành. 
Đây là sự xuất ly của các Hành. 


GIẢI THÍCH SÁU HÀNH 


Sắc tư: Suy nghĩ, suy tư về người, cảnh, vật, tứ 
đại, là sắc tư. 

Thanh fH: SMy nghĩ, suy tư về lời nói, âm thanh, 

tiếng động, tiếng ôn 

Hương tư: Suy nghĩ, suy tư về mùi thơm, mùi 
tanh, mùi hôi, mùi thối. 


31 


CHƠN TÍN TOÀN 


Vị tư: Suy nghĩ, suy tư về vị mặn, vị ngọt... 

Xúc tư: Suy nghĩ, suy tư về sự đụng chạm, xúc 
chạm giữa thân này và người, vật, tứ đại bên 
ngoài. 

Pháp tư: Suy nghĩ, suy tư về những thọ, tưởng, 
hành trong tâm. 


8. BẢY TRÍ VỀ THỨC 


32 


Thức: Rõ biết, nên gọi là Thức. 

Thức sanh: Do Danh sắc tập khởi nên Thức tập 
khởi. 

Thức diệt: Do Danh sắc đoạn diệt nên Thức 
đoạn diệt. 

Thức diệt đạo: Phương pháp tu tập đưa đến 
Thức đoạn diệt là Phương pháp Tám đúng. 

VỊ ngọt của Thức: Do duyên Thức khởi lên lạc 
hỷ øì, lạc hỷ này là vị ngọt của Thức. 

Sự nguy hại của Thức: Sự vô thường, khổ, chịu 
sự biến hoại của Thức, đó là sự nguy hại của 
Thức. 

Sự xuất ly của Thức: Sự nhiếp phục dục và 
tham, sự đoạn tận dục và tham đổi với Thức, đó 
là sự xuất ly của Thức. 

Danh sắc: Tì họ, tưởng, tư, xúc, tác ý là Danh. Tứ 
đại và sắc do tứ đại tạo thành, đáy gọi là Sắc. 


GIẢI THÍCH SÁU THỨC 


Nhãn thức: Thấy rõ, rõ biết người, cảnh, vật, 
tự đại. 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


Nhĩ thức: Nghe rõ, rõ biết lời nói, âm thanh, 
tiếng động, tiêng Ôn. 

Tỷ thức: Rõ biết mùi hương thơm, thối, tanh, 
hồi. 

Thiệt thức: Rõ biết vị mặn, ngọt, chua... 

Thân thức: Rõ biết sự đụng chạm giữa thân này 
và quân áo, người, vật, tứ đại bên ngoài. 

Ý thức: Rõ biết thọ, tưởng, hành trong tâm. 


9. VÕ MINH 


Tâm không trong sáng, không thấy biết rõ Bồn 
sự thật về ngũ uẩn trong thân tâm. 

Tâm không trong sáng, không thấy biết rõ Bồn 
Thánh trí về ngũ uân, không thấy biết rõ sự vận 
hành của ngũ uán trong thân tâm. 

Tâm không trong sảng, không thấy biết rõ, 
không thành tựu trí về Tứ Thánh Đề. 


10. SÁU XÚC 


Nhãn xúc: Sự hội tụ của mắt, các sắc và nhãn 
thức. 
„Nhĩ xúc: Sự hội tụ của tai, các tiếng và nhĩ thức. 
Tỷ xúc: Sự hội tụ của mũi, các mùi và tỷ thức. 
Thiệt xúc: Sự hội tụ của lưỡi, các vị và thiệt thức. 
Thân xúc: Sự hội tụ của thân, sự đụng chạm và 
thán thức. 
Ý xúc: Sự hội tụ của ý, các pháp thọ tưởng hành 
và ý thức. 


33 


CHƠN TÍN TOÀN 


11. SÁU PHÁP 


34 


Sáu CĂN: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ÿ 

Sáu TRẦN: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
Sáu THÚC: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thực, thiệt 
thức, thân thức, ÿ thức. 

Sáu XÚC: Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, 
thán xúc, ý Xúc. 

Sáu THỌ: Thọ do nhân xúc sanh, thọ do nhĩ 
xúc sanh, thọ do tỷ xuục sanh, thọ do thiệt xúc 
sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. 
Sáu TUỞNG: Sắc tưởng, thanh tưởng, hương 
tưởng, vị trởng, xúc tưởng, pháp tưởng. 

Sáu TU: Sắc tư, thanh tư, hương tư, VỊ tư, xúc 
tựư, pháp tư. 

Sáu ÁI: Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ải, 
pháp ái. 

Sáu TÂM: Sắc tâm, thanh tâm, hương tâm, Vị 
tâm, xúc tâm, pháp tâm. 

Sáu TÚ: Sắc tứ, thanh tứ, hương tử, vị tứ, xúc 
tứ, pháp 1ư. 

Vô mình: Tâm không trong sáng, không thấy 
biết rõ Bồn sự thật vê ngũ uắn trong thân tâm. 
(Hay không tháy biết rõ Bón Thánh trí về ngũ 
uán, hay không tháy biêt rõ Tứ Thánh Đê). 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


12. DUYÊN SANH PHÁP 


Mắt + Sắc => Nhãn thức => Nhãn xúc => Thọ 
do nhãn xúc sanh + Sắc tưởng + Sắc tư. Giải 
thích: Do duyên có mắt và các sắc, sanh khởi 
nhãn thức (sự rõ biết các sắc). Sự hội tụ của ba 
pháp này là Nhãn xúc. Do duyên có Nhãn xúc 
nên sanh khởi thọ, sắc tưởng, sắc tư. 


Tai + Tiếng => Nhĩ thức => Nhĩ xúc => Thọ 
do nhĩ xúc sanh + Thanh tưởng + Thanh tư. 
Giải thích: Do duyên có tai và các tiếng, sanh 
khởi nhĩ thức (sự nghe rõ, sự rõ biết các âm 
thanh). Sự hội tụ của ba pháp này là Nhĩ xúc. 
Do duyên có Nhĩ xúc nên sanh khởi thọ, thanh 
tưởng, thanh tư. 


Mũi + Mùi => Tỷ thức => Tỷ xúc => Thọ do 
Tỷ xúc sanh + Hương tưởng + Hương tự. Giải 
thích: Do duyên có mũi và các mùi, sanh khởi 
Tỷ thức (sự rõ biết các mui). Sự hội tụ của ba 
pháp này là Tỷ xúc. Do duyên có Tỷ xúc nên 
sanh khởi thọ, hương tưởng, hương tư. 


Lưỡi + VỊ => Thiệt thức => Thiệt xúc => Thọ 
do Thiệt xúc sanh + Vị tưởng + Vị tư. Giải 
thích: Do duyên có lưỡi và vị, sanh khởi Thiệt 
thức (sự rõ biết các vị). Sự hội tụ của ba pháp 
này là Thiệt xúc. Do duyên có Thiệt xúc nên 
sanh khởi thọ, vị tưởng, VỊ Iư. 


Thân + Sự xúc chạm, dụng chạm => Thân 
thức => Thân xúc => Thọ do thân xúc sanh 


35 


CHƠN TÍN TOÀN 


36 


+ Xúc tưởng + Xúc tư. Giải thích: Do duyên 
có thán và có sự đụng chạm, sanh khởi Thân 
thức (sự rõ biết sự đụng chạm). Sự hội tụ của 
ba pháp này là Thân xúc. Do duyên có Thán xúc 
nên sanh khởi thọ, xúc tưởng, xúc tư. 


Ý + Các pháp thọ, tưởng, hành => Ý thức => 
Ý xúc => Thọ do ý xúc sanh + Pháp tưởng + 
Pháp tư. Giải thích: Do duyên có ý và các pháp 
thọ, tưởng, hành nên sanh khởi ý thức (sự rõ 
biết thọ, tưởng, hành). Sự hội tụ của ba pháp 
này là Ý xúc. Do duyên có Ý xúc nên sanh khởi 
thọ, pháp tưởng, pháp tư. 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


13. GIỚI ĐỊNH TUỆ 
13.1 GIỚI HẠNH TRONG ĐẠO PHẬT 


Giữ giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, 
Đây đủ oai nghỉ, chánh hạnh, 

Thấy Sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, 

Chấp nhận và học tập trong các học pháp, 
Thán nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, 

Giới hạnh đây đủ, 

Thủ hộ các căn, 

Chánh niệm tỉnh giác, 

Biết tri túc. 


. THIÊN ĐỊNH TRONG ĐẠO PHẬT 


Sơ thiền: Ly dục, ly ác pháp, chứng và trú Sơ 
thiên, một trạng thải hý lạc do ly dục sanh, có 
tâm, có tứ. 

Nhị thiền: Làm cho tịnh chỉ tâm và tứ, chứng và 
trú thiển thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 


Tam thiền: Ly hỷ, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là 
“vả niệm lạc trú ”, chứng và trú Thiên thứ ba. 
Tứ thiền: Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khổ, 
không lạc, “xả niệm thanh tịnh ”. 


37 


CHƠN TÍN TOÀN 


13.3. TRÍ TUỆ TRONG ĐẠO PHẬT 


38 


Trí về Khổ: Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiên não 
là sanh tử khô đau cho các chúng sanh. 


Trí về Khổ tập: Vô mình, sự không thấy biết rõ 
về ngũ uẩn và lòng tham ái đối với ngũ uẩn là 
nguyên nhân đưa đến luân hôi sanh tử, phiên 
não và đau khổ cho các chúng sanh. 


Trí về Khổ diệt: Đoạn diệt vô mình. Khi thành 
tựu trí về ngũ uân thì vô mình được đoạn diệt, 
luân hồi sanh tứ sẽ được đoạn diệt. 


Trí về Khổ Diệt Đạo: Bát chánh đạo là con 
đường chân chánh đưa đến thành tựu trí về 
ngũ uẫn, tẩy sạch võ mình, giải thoát tâm khỏi 
các uÊ nhiễm, giải thoát khỏi luân hôi, sanh tử, 
phiên não, khổ đau cho các chúng sanh. 


Đây là bốn Thánh trí, Bốn sự thật mà người con 
Phật cán phải thực chứng, thực tháy, thực biết. 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


14. BÁT CHÁNH ĐẠO 


- PHƯƠNG PHÁP 8 ĐÚNG 


Chánh tri kiến — Thấy biết đúng — Thấy đúng 
Chánh trduy — Suy nghĩđúng — Nghĩ đúng 
Chánh ngữ — Nói lời đúng — Nói đúng 

Chánh nghiệp — Hành động đúng — Làm đúng 
Chánh mạng — Nuôi mạng đúng — Sống đúng 
Chánh tỉnh tấn — Siêng đúng việc — Siêng đúng 
Chánh niệm — Quản đúng chỗ — Quán đúng 
Chánh định  — Định đung cách — Định đúng 


. GIẢI THÍCH BÁT CHÁNH ĐẠO 


Chánh kiến: Trí về 5 thủ uấn, Trí về Vô minh, 
Trí về Đoạn diệt võ mình, Trí về Tám Chánh đạo 
(trí về khổ, trí về Khổ tập, trí về Khổ diệt, trí về 
Khổ diệt đạo) 


Chánh tư duy: Từ duy về jy dục, Tư duy về ly 
sân, tư duy về bất hại. 

Chánh ngữ: Từ bỏ nói dối, từ bỏ nói hai luỡi, từ 
bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiêm. 
Chánh nghiệp: Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục. 

Chánh mạng: Từ bỏ nghệ bán vũ khí, bản rượu, 
bán thịt, bản người, bán thuốc độc (đổi với cư sĩ). 
Chánh tỉnh tấn: Chế ngự sảu căn, đoạn tận 
tham sản, tu tập Tứ niệm xứ, hộ trì các thiện 
pháp đã có. 


39 


CHƠN TÍN TOÀN 


-_ Chánh niệm: Niệm thán, niệm thọ, niệm tâm, 
niệm pháp. 
Chánh định: Định tâm theo Tứ thiên. 


14.2. GIẢI THÍCH PHƯƠNG PHÁP 8 ĐÚNG 

„ Thấy đúng: Thấy năm uân = Thấy vô minh — 
Thây vô minh đoạn diệt — Thây Bát Chánh đạo. 

- _ Nghĩ đúng: Suy nghĩ việc ly dục — Suy nghĩ 
việc ly sân — Suy nghĩ việc không hại mình và 
nØười. 

-_ Nói đúng: Từ bỏ nói dối, từ bỏ nói hai lưỡi, từ 
bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiêm. 

- Làm đúng: Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không 
cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục. 

- Sống đúng: Từ bỏ nghề bán vũ khí, bán rượu, 
bán thịt, bán người, bán thuôc độc (đôi với cư sĩ). 

- _ Siêng đúng: Chế ngự sáu căn, đoạn tận tham sân, 
tu tập Tứ niệm xứ, hộ trì các thiện pháp đã có. 

--_ Quán đúng: Quán thân, quán thọ, quán tâm, 
quán pháp. 

- _ Định đúng: Định tâm theo Tứ thiên. 


14.3.MỤC ĐÍCH CỦA BÁT CHÁNH ĐẠO 


Phương pháp Tám đúng — Bát chánh đạo — Thánh 
đạo Tám ngành này được tu tập với Mục Đích đoạn tận 
các pháp sau: 

- Ba lậu hoặc: Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 
- _ Ba hữu: Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. 


40 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


Ba tầm cầu: Dục tầm cầu, hữu tầm cầu, phạm 
hạnh tầm cầu. 

Ba kiêu mạn: Tôi hơn, tôi bằng, tôi thua. 

Ba khổ tánh: Khổ khổ tánh, hành khổ tánh, 
hoại khổ tánh. 

Ba hoang vu: Tham hoang vu, sân hoang vu, sĩ 
hoang vu. 

Ba cấu nhiễm: Tham cấu nhiễm, sân cấu nhiễm, 
sỉ cầu nhiễm. 

Ba dao động: Tham dao động, sân dao động, s1 
dao động. 

Ba thọ: Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. 
Ba khát ái: Dục khát ái, hữu khát ái, phi hữu 
khát ái. 

Bốn bộc lưu: Dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến 
bộc lưu, vô minh bộc lưu. 

Bồn ách phược: Dục ách, hữu ách, kiến ách, vô 
minh ách. 

Bốn chấp thủ: Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, 
ngã luận thủ. 

Bốn hệ phược: Tham thân hệ phược, sân thân 
hệ phược, giới cấm thủ hệ phược, chấp đây là sự 
thật thân hệ phược. 

Bảy tùy miên : Dục tham tùy miên, hận tùy 
miên , kiến tùy miên, nghi tùy miên , mạn tùy 
miên , hữu tham tùy miên , vô minh tùy miễn . 
Năm dục công đức: Các sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ , khả ý, khả ái, kích thích lòng 
dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... Các 
hương do mũi nhận thức... Cái vị do lưỡi nhận 
thức... Các xúc do thân cảm xúc khả lạc, khả 


41 


CHƠN TÍN TOÀN 


42 


hỷ, khả ý, khả ái, kích thích lòng dục, hấp dẫn. 
Năm triền cái: Dục tham, sân, hôn trầm thụy 
miên, trạo hối, nghĩ; 

Năm uẫn: Sắc thủ uẫn, thọ thủ uẫn, tưởng thủ 
uân, hành thủ uân, thức thủ uẫn. 

Năm hạ phần kiết sử: Thân kiến, hoài nghi, 
giới cấm thủ, dục tham, sân. 

Năm thượng phần kiết sử: Sắc ái, vô sắc ái, 
mạn, trạo cử, vô minh. 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


15. TÓM TẮT TỨ NIỆM XỨ 
- _ “Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất 


đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi 
sâu não, điệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh tri, 
chứng ngộ Niết-bàn, đó là Bồn Niệm Xứ”. 
Vị Tỷ-kheo sống: 

- _ Sống quản thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 

- Sống quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 

- Sống quản tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đồi. 

- _ Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 


15.1. IỆM THÂN 
Quán sát, quản niệm 6 khía cạnh của thán: 
- Niệm hơi thở: Thực tập l6 bài tập thở. 
- _ Niệm oai nghỉ: Niệm 4 oai nghỉ đi đứng ngồi nằm 
- _ Niệm hành động: Rõ biết việc mình đang làm. 
- _ Niệm bất tịnh: Quán 32 vật bắt tịnh trong thân. 
- Niệm tư đại: Quản tứ đại trong thán. 
- _ Niệm xác chết: Quán 9 giai đoạn thân hoại diệt. 
15.1.1. NIỆM HƠI THỞ: 
THỰC TẬP 16 BÀI TẬP THỞ 
_Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi 
đên gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, và ngôi kiệt già, 
lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 


43 


CHƠN TÍN TOÀN 


-_ Tỉnh giác, vị ấy thở vô. Tỉnh giác, vị ấy thở ra. 

=_ Thở vô dài, vị ẫy tuệ tri: “Tôi thở vô dài”. hay 
thở ra dài, vị ây tuệ tri: “Tôi thở ra dài”, 

=_ Thở vô ngắn, VỊ Ấy, tuệ tr1: “Tôi thở vô ngắn”, 
hay thở ra ngăn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn ” 


-_ Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ẫy tập. 
“Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

-_ “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


Này các Tỷ-kheo, như người thợ quay hay học trỏ 


bên thợ quay tuệ tri thiện xảo, khi quay dài, tuệ trị 
=—n hay khi quay ngắn, tuệ trỉ rằng: 
“Tôi Ôi quay ngăn ”. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thở vô dài, tuệ 
tri: “Tôi thở vô đài”... 

Như vậy, vị ấy sống, quán thân trên nội thân hay 
sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân 
trên cả nội thân, ngoại thân; hay vị ây sông quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân 
đây”, vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


15.1.2. NIỆM OAI NGHI: NIỆM 4 OAI NGHI 


- Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ổi, tuệ tri: 
“lôi đi”; hay đứng, tuệ tri: “Tôi đứng”; hay 
ngôi, tuệ tri: “lôi ngôi”; hay năm, tuệ tri: “Tôi 


44 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


nằm”. Thân thể được sử dụng như thế nào, vị 
ấy biết thân như thế ấy. 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay 
sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân 
trên nội thân, ngoại thân. Hay sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; 
hay sống. quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân 
đây”, vị ấy sông an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


15.1.3. NIỆM HÀNH ĐỘNG: 
RÕ BIÊT VIỆC MÌNH ĐANG LÀM 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, khi bước tới, 
bước lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi ngó tới, ngó 
lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi co tay, khi duỗi tay 
biết rõ việc mình đang làm. Khi mang áo Sanghàti (Tăng 
già lê), mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm. 
Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm. 
Khi đi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm. Khi 
đi, đứng, ngồi, nằm, biết rõ việc mình đang làm. 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay 
sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân 
trên nội thân, ngoại thân. Hay sống quán tánh sanh khởi 
trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị 
ây sông an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng 
đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 


45 


CHƠN TÍN TOÀN 


tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy Tỷ-kheo sông quán thân trên thân. 


15.1.4. NIỆM BẤT TỊNH: QUÁN 32 VẬT BẤT TỊNH 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân 
này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh 
tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai 
biệt: “ Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, 
thịt, gân, xương, thận, tủy, tìm, gan, hoành cách mô, 
lá lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm 
(niệm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, 
nước miễng, nước mủ, nước ở khóp xương, nước tiêu”. 


Này các TỶ-kheo, cũng như một bao đô, hai đầu 
trồng đựng đây các loại hột như: gạo, lúa, đậu xanh, 


đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt, đồ các 
hột ấy ra và quan sát: “Đây là hột gạo, đây là hột lúa, 
đáy là đậu xanh, đây là đậu lớn, đáy là mè, đáy là hột 
lúa đã xay rồi. ” 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo quán sát 
thân này dưới từ bàn chân trở lên... 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay 
sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân 
trên nội thân, ngoại thân. Hay sống quán tánh sanh khởi 
trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay 
sông quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị 
ây sông an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng 
đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


46 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


15.1.5. NIỆM TỨ ĐẠI: 
QUÁN TỨ ĐẠI TRONG THÂN 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân 
này về vị trí các giới và sự sắp đặt các giới: “Trong 
thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại.” 


Này các Tỷ-kheo, như một người đô tế thiện xảo, 
hay đệ tử của một người đô tế giết một con bò, ngồi cắt 
chia từng thân phân tại ngã tư đường. Cửng vậy này 
các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quản sát thân này về vị trí các 
giới và về sự sắp đặt các giới: “Trong thân này có địa 
đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. ” 


15.1.6. NIỆM XÁC CHẾT: 
QUÁN 9 GIAI ĐOẠN THÂN HOẠI DIỆT 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, 
-  Tỷ-kheo như thấy một “thi thể” quăng bỏ trong 


quán thân ây như sau: “Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ấy.” Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân... 
“Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy... 


-_ Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một 
thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa bị các loài qua ăn, 
hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn; 
hay bị các loài chó ăn; hay bị các loải giả can ăn, 
hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ-kheo quán thân 
ấy như sau: “Thân này tánh chất là như vậy, bản 
chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy”... 


47 


CHƠN TÍN TOÀN 


-_ Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi 
thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các xương còn 
liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được 
các đường gân cột lại; 

-...... với các xương còn liên kết với nhau, không còn 

ính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường. 


gân cột lại, 


r 
ˆ^A L` r * ^ 


dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại; 
-.... chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác 
chỗ này chỗ kia, ở đây là xương tay, ở đây là xương 
chân, ở đây là xương ông, ở đây là xương bắp về, ở 
đây là xương mông, ở đây là xương sông, ở đây là 
xương đầu. Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: “Thân 


này...” 
* chỉ còn một đồng xương lâu hơn một năm... 


- „. chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỷ-kheo quán 
thân ấy như sau: “Thân này tánh chất là như vậy, 


bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. ” 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay 
sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân 
trên nội thân, ngoại thân. Hay sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân 
đây”, vị ấy sông an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


48 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


15.2. NIỆM THỌ 


Quán sát, quán niệm, tập thấy biết rõ ba cảm thọ 


theo hai hướng thuộc vật chất và không thuộc vật chất. 


Khi cảm giác lạc thọ, tuệ trị “Tôi cảm giác lạc 
thọ” 
Khi cảm giác khổ thọ, tuệ trì “Tôi cảm giác khổ 
thọ ” 
Khi cảm giác không khổ không lạc thọ, tuệ trỉ 
“Tôi cảm giác không khổ không lạc thọ ” 
Khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tuệ trí “Tôi 
cảm giác lạc thọ thuộc vật chất” 
Khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ 
trị “Tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất” 
Khi cảm giác khô thọ thuộc vật chất, tuệ trỉ 
“Tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất” 
Khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, tuệ 
trì “Tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất” 
Khi cảm giác không khổ không lạc thọ thuộc vật 
chất, tuệ trí “Tôi cảm giác không khổ không lạc 
thọ thuộc vật chất” 
Khi cảm giác không khổ không lạc thọ không 
thuộc vật chất, tuệ trì “Tôi cảm giác không khổ 
không lạc thọ không thuộc vật chất” 


Như vậy, vị ây sông quán thọ trên các nội thọ; 


hay sống quán thọ trên các ngoại thọ; hay sống quán 
thọ trên các nội thọ, ngoại thọ. Hay sống quán tánh 
sanh khởi trên các thọ; hay sống quán tánh diệt tận 
trên các thọ; hay sống quán tánh sanh diệt trên các 


49 


CHƠN TÍN TOÀN 


thọ. “Có thọ đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì ở trên đời. Này các Tỷ-kheo, như 


vậy Tỷ-kheo sông quán thọ trên các thọ. 


15.3. NIỆM TÂM 


Quán sát l6 hành tướng của tâm: 
- Tám có tham, tuệ trí: “Tâm có tham ” 
- lâm không tham, tuệ tri: “Tâm không tham 


- lâm có sân, tuệ tri: “lâm có sản” 

- lâm không sản, tuệ tri: “Tám không sân” 

- lâm có sỉ, tuệ trí: “Tâm có sỉ” 

- lâm không si, tuệ tri: “Tâm Không sỉ” 

-_ Tâm thâu nhiếp, tuệ trí: “Tâm thâu nhiếp ” 

- lâm tản loạn, tuệ tri: “Tâm tán loạn ” 

- lâm quảng đại, tuệ trí: “Tâm quảng đại ” 

-. lâm không quảng đại, tuỆ trí: “Tám không 
quảng đại ” 

- Tám hữu hạn, tuệ tri: “lâm hữu hạn ” 

- Tâm vô thượng, tuệ tri: “Tám vô thượng ” 

- Tám có định, tuệ tri: “Tâm có định ” 

-_ lâm không định, tuệ tri: “Tám không định ” 

-_ Tâm có giải thoái, tuệ tri: “Tâm có giải thoát” 

-_ lâm không có giải thoái, tuệ tri: “Tám không 
CÓ giải thoát ” 
Như vậy, vị ây sông quán tâm trên nội tâm; hay 


50 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


sống quán tâm trên ngoại tâm; hay sống quán tâm 
trên nội tâm, ngoại tâm. Hay sống quán tánh sanh 
khởi trên tâm; hay sông quán tánh diệt tận trên tâm; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên tâm. “Có tâm 


^x‹,% ^ .A ^ 


đây”, vị ây sóng an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ây 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy vị Tổỷ-kheo 
sông quán tâm trên tâm. 


15.4. NIỆM PHÁP 


Có 5 pháp cần quán sát, quán niệm, cần thấy biết rõ: 
- Quán Năm Triển Cái. 

- Quán Năm Thủ Uẫn. 

- Quán Sáu Nội Ngoại Xứ. 

-_ Quán Bảy Giác Chỉ. 

- Quán Tứ Thánh Đề - Bốn Thánh Trí. 


15.4. 1. QUÁN NĂM TRIỀN CÁI 


-_ Dục tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hồi, 
nghĩ. 
"_ Nội tám có dục tham, tuệ trí: “Nội tâm tôi có 
dục tham ” 
- Nội tâm không có dục tham, tuệ trí: “Nội tâm 
tôi không có dục tham ” 
- Với dục tham chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 
trị như vậy. 


-_ Với dục tham đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy 


tuệ tri như vậy. 


51 


CHƠN TÍN TOÀN 


52 


Với dục tham đã được đoạn diệt, tương lai 

không sanh khởi nữa, vị áy tuệ tri như vậy. 

Nội tâm có sân hận, tuệ trí: “Nội tâm tôi có sân 
hán ” 

Nội tâm không có sân hận, tuệ tri: “Nội tâm tôi 

không có sản hận ” 

Với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 

trị như váy. 

Với sân hận đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy 


tuệ trị như vậY. 


Với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ấy tuệ trị như vậy. 

Nội tâm có hôn trầm thụy miên, tuệ tri: “Nội 
tâm tôi có hôn trầm thụy miên ” 


Nội tám không có hôn trầm thụy miên, tHỆ tri: 
“Nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên ” 
Với hôn trầm thụy miên chưa sanh nay sanh 
khỏi, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Với hôn trầm thụy miên đã sanh nay được đoạn 
diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Với hôn trầm thuy miền đã được đoạn diệt, tương 
lại không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 


Nội tâm có trạo hồi, tuệ tri: “Nội tâm tôi có trạo 
hồi A «3? 


Nội tâm không có trạo hồi, tuệ trí: “Nội tâm tôi 
không có trạo hồi ” 


Với trạo hôi chưa sanh nạy sanh khởi, vị ây tuệ 


trị như vậy. 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


-_ Với trạo hồi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy 
tuệ trì như vậy. 


-_ Với trạo hồi đã được đoạn diệt, trơng lai không 
sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 


Lê 


" Nội tâm có nghỉ, tuệ trí: “Nội tâm tôi có nghỉ 

-_ Nội tâm không có nghi, tuệ tri: “Nội tám tôi 
không có nghỉ ” 

- Với nghỉ chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri 
như vậy. 

-_ Với nghỉ đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ 
trị như vậy. 

—_ Với nghỉ đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ây tuệ trí như vậy. 

Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; 
hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống 
quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay sống 
quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán 
tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh 
diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vị Ấy 


én chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống khôn 
nương tựa, không châp trước một vật gì trên đòi. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy Tỷ-kheo sông quán pháp 
trên các pháp đôi với Năm Triên Cái. 
15.4. 2. QUÁN NĂM THỦ UẨN 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy tư: 
- _ Đây là sắc, đây là sắc sanh, đây là sắc diệt. 
- _ Đáy là thọ, đáy là thọ sanh, đây là thọ diệt. 


53 


CHƠN TÍN TOÀN 


- _ Đáy là tưởng, đáy là tưởng sanh, đây là tưởng 
diệt. 

-_ Đây là hành, đây là hành sanh, đây là hành 
diệt. 

- _ Đáy là thức, đáy là thức sanh, đáy là thức diệt. 
Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; 

hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống 

quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay sống 

quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán 

tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh 

diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vị ấy 


đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 

khô há R ât vật øì trên đời. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy Tỷ-kheo sông quán pháp 
trên các pháp đôi với Năm Thủ Uân. 


15.4. 3. QUÁN SÁU NỘI NGOẠI XỨ 


54 


"_ 7j-kheo tuệ trị con mắt và tuệ trí các sắc, do 
duyên hai pháp này kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ 
trị như vậy... 

-_ Với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 
trị như vậy... 

-_ Với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ 
trị như vậy... 


-_ Với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 

"...... fHỆ íri fqi Và fHỆ frì các tiếng... 

"..... (uỆ tri mũi và tuỆ trỉ các hương... 

"..... (HỆ fri lưỡi và fHỆ tri các Vị... 

"..... fHỆ fri thân và tHỆ tri các Xúc... 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


". 1ỷ-kheo tuệ triý và tuệ trị các pháp, do duyên hai 
pháp này kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy 

-_ Với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 
tri như vậy. 

-_ Với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ 
trị như vậy. 

-__ Với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi Hữ, vị ấy tuệ trì như vậy. 

Như vậy, vị ấy sông quán pháp trên các nội pháp; 
hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống 
quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay sống 
quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán 
tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh 


A^«;?” 


diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vi Ấy 


Này các Tỷ-kheo, như vậy Tỷ-kheo sông quán pháp 
trên các pháp đôi với Sáu Nội Ngoại Xứ. 
15.4. 4. QUÁN BẢY GIÁC CHI 


Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo: 

" Nội tâm có Niệm giác chỉ, tuệ tri: “Nội tâm tôi 
có Niệm giác chỉ ” 

-_ Hay nội tâm không có Niệm giác chỉ, tuỆ trí: 
“Nội tâm tôi Không có niệm giác chỉ ” 

- Với niệm giác chỉ chưa sanh nay sanh khởi, Vị 
ấy tuệ trí như vậy. 

- Với niệm giác chỉ đã sanh nay được tu tập viên 
thành, vị ấy tuệ trị như vậy. 


55 


CHƠN TÍN TOÀN 


" Hay nội tâm có Trạch pháp giác chỉ... 

=- Hay nội tâm có Tỉnh tấn giác chỉ... 

"_ Hay nội tâm có H giác chỉ... 

" Hay nội tâm có Khinh an giác chỉ... 

" Hay nội tâm có Định giác chỉ... 

". Hay nội tâm có Xó giác chỉ... 

- Hay nội tâm không có Xả giác chỉ, tuệ tri... 

-_ Với xả giác chỉ chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ trì như vậy. 

-_ Với xả giác chỉ đã sanh nay được tu tập viên 
thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Như vậy, vị ấy sông quán pháp trên các nội pháp; 
hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sông 
quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay sông 
quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán 
tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh 
diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vị ấy 


én chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống khôn 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy Tỷ-kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với Bảy Giác Chi. 


15.4. 5. QUÁN BỒN THÁNH ĐỀ 


56 


Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo: 
- Như thật tuệ tri: “Đáy là Khó ." 
- _ Như thật tuệ tri: “Đây là Khổ tập” 
- Như thật tuệ trí: “Đáy là Khổ diệt” 
- Như thật tuệ tri: “Đáy là Khổ diệt đạo” 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


1ó. TÓM TẮT TỨ THÁNH ĐỄ 


16.1. 


BON THANH TRI 

THÁNH TRÍ VỀ KHÔ 

Sanh là khố, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, 
sâu, bi, khó, ưu, não, cầu bắt đắc khổ, ái biệt ly 
khổ, oán tăng hội khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn này 
là khổ. 

Thể nào là sanh? — Mỗi mỗi hạng chúng sanh, 
trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất 
thành, tái sanh của họ, sự xuất hiện các uẫn, sự 
hoạch đắc các căn. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
gọi là sanh. 

Thể nào là già? - Mỗi mỗi hạng chúng sanh, 
trong từng giới hạn, sự niên lão, sự hủy hoại, 
trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, 
tuổi thọ rút ngăn, các căn hủy hoại. Này các Tỷ- 
kheo, như vậy là già. 

Thể nào là chết? - Mỗi mỗi hạng chúng sanh 
trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ trần, thân 
hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã 
đến, các uân đã tận diệt, sự vất bỏ tử thi. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy gọi là chết. 

Thế nào là sâu? — Này các Tỷ-kheo, với những 
ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác; với 
những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khô 
khác, sự sâu, sự sầu lo, sự sâu muộn, nội sầu, 
mọi khổ sầu của người ấy. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy gọi là sầu. 


57 


CHƠN TÍN TOÀN 


58 


Thế nào là bỉ? — Này các Tỷ-kheo, với những 
ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác; với 
những ai cảm thọ sự đau khô này hay sự đau khổ 
khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự than van, sự than 
khóc, sự bi thán, sự bi thống của người ấy. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy gọi là bị. 

Thể nào là khổ? — Này các Tỷ-kheo, sự đau khổ 
về thân, sự không sảng khoái về thân, sự đau khổ 
do thân cảm thọ, sự không sảng khoái do thân 
cảm thọ. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là khô. 
Thế nào là u? — Này các Tỷ-kheo, sự đau khổ 
về tâm, sự không sảng khoái về tâm, sự đau khổ 
do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái do tâm 
cảm thọ. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là ưu. 
Thế nào là não? — Này các Tỷ-kheo, với những 
ai gặp tai nạn này hay tai nạn khác; với những aI 
cảm thọ sự đau khô này hay sự đau khô khác, sự 
áo não, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng của 
người ấy. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là não. 
Thế nào là cầu bắt đắc khổ? — Này các Tỷ-kheo, 
chúng sanh bị sanh chi phối, khởi sự mong cầu: 
“Mong rằng ta khỏi bị sanh chỉ phối, mong rằng 
ta khỏi phải đi thác sanh”. Lời cầu mong ấy 
không được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất 
đắc khổ! Này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị già 
chỉ phối... chúng sanh bị bệnh chỉ phối... chúng 
sanh bị chết chỉ phối... chúng sanh bị sầu, bị, 
khổ, ưu, não chi phối, khởi sự mong cầu: “Mong 
rằng ta khỏi bị sầu, bi, khổ, ưu, não chỉ phối! 
Mong rằng ta khỏi đương chịu sầu, bi, khổ, ưu, 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


não”. Lời mong cầu ấy không được thành tựu. 
Như vậy là cầu bất đắc khô. 

Thế nào là “Tóm lại, năm thủ uấn là khổ”? — 
Đó là Sắc thủ uân, Thọ thủ uẫn, Tưởng thủ uẫn, 
Hành thủ uân, Thức thủ uẫn. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy tóm lại Năm Thủ uân là khô. 


16. 2. THÁNH TRÍ VỀ KHỔ TẬP 


Chính là khát ái này đưa đến tái sanh, câu hữu 
với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này, chỗ kia, 
tức là dục ái, hữu ái, vô hữu ái. 

Này các Tỷ-kheo, sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đâu, khi an tru thì an trú ở đâu? 


+ Ở đời, sắc gì thân ải, sắc gì khả ái? 


Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an 
trú thì an trú ở đấy. Ở đời cái tai... mũi... lưỡi... 
thân... ý là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi sanh khởi áhì sanh khởi ở đấy, khi an trú 
thì an trú ở đấy. 

Ở đời các sắc... các tiếng... các hương... các 
vị... các cảm xúc... các pháp là sắc thân ái, là sắc 
khả áI. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh 
khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 

Ở đời nhãn thức... nhĩ thức... tỷ thức...thiệt thức... 
thân thức... ý thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. 


59 


CHƠN TÍN TOÀN 


60 


Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở 
đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 

Ở đời nhãn xúc... nhĩ xúc... tỷ xúc... thiệt 
xúc... thân xúc... ý xúc là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở 
đây, khi an trú thì an trú ở đấy. 

Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ... nhĩ xúc sở sanh 
thọ... tỷ xúc sở sanh thọ... thiệt xúc sở thanh 
thọ... thân xúc sở sanh thọ... ý xúc sở sanh thọ 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an 
trú ở đấy. 

Ở đời sắc tưởng... thanh tưởng... hương tưởng... 
vị tưởng... xúc tưởng... pháp tưởng là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 

Ở đời sắc tư... thanh tư... hương tư... vị tư... 
xúc tư... pháp tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi 
an trú thì an trú ở đấy. 

Ở đời sắc ái... thanh ái... hương ái... vị ái... xúc 
ái... pháp ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an 
trú thì an trú ở đấy. 

Ở đời sắc tầm... thanh tầm... hương tầm... vị 
tầm... xúc tầm... pháp tầm là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi 
ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 

Ở đời sắc tứ... thanh tứ... hương tứ... vị tứ... 
xúc tứ... pháp tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


khi an trú thì an trú ở đấy. Này các Tỷ-kheo, như 
vậy gọi là Khô tập Thánh đó. 
16. 3. THÁNH TRÍ VỀ KHỔ DIỆT 

-_ Sự diệt tận không còn luyến tiếc khát ái ấy, sự xả 
ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm (tham ái 
ấy). Này các Tỷ-kheo, sự tham ái này khi xả ly thì 
xả ly ở đâu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu ? 

-_ Ở đời các sắc gì thân ái, các sắc gì khả ái. sự tham 

ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì 
diệt trừ ở đấy. 

+ Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? 

-_ Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. Ở đời lỗ tai... mũi... lưỡi... thân... ý là 
sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả 
ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

-_ Ở đời các sắc... các tiếng... các mùi hương... các vị 
... các xúc... các pháp là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi 
diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

- Ở đời nhãn thức... nhĩ thức... tỷ thức... thiệt 
thức... thân thức... ý thức là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

- Ở đời nhãn xúc... nhĩ xúc... tỷ xúc... thiệt xúc... 
thân xúc... ý xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. 
Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đấy. 


61 


CHƠN TÍN TOÀN 


62 


Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ... nhĩ xúc sở sanh thọ... 
tỷ xúc sở sanh thọ... thiệt xúc sở sanh thọ... thân 
xúc sở sanh thọ... ý xúc sở sanh thọ là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời sắc tưởng... thanh tưởng... hương tưởng... vị 
tưởng... xúc tưởng... pháp tưởng là sắc thân ái, 
là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở 
đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời sắc tư... thanh tư... hương tư... vị tư ... xúc 
tư... pháp tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ 
thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời sắc ái... thanh ái... hương ái... vị ái... xúc ái... 
pháp ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. 

Ở đời sắc tâm... thanh tầm... hương tầm... vị tầm... 
xúc tầm... pháp tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. 
Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời sắc tứ... thanh tứ... hương tứ... vị tứ... xúc 
tứ... pháp tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ 
thì diệt trừ ở đấy. 

Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Khổ diệt Thánh đế. 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


16 .4. THÁNH TRÍ VỀ KHỔ DIỆT ĐẠO 


Đó là bát chỉ Thánh đạo, tức là chánh tri 
kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tính tân, chánh niệm, chánh 
định. 

+ Này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh tri kiến? 
Tri kiến về Khô, tri kiến về Khô tập, tri kiến về 
Khô diệt, tri kiên vê Khô diệt đạo. Như vậy gọi là 
Chánh tri kiên. 


+ Này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh tư duy? 
Tư duy về Ly dục, tư duy về Vô sân, tư duy về 
Bắt hại. Như vậy gọi là Chánh tư duy. 
Này các Tỷ-kheo thế nào là Chánh ngít? 
Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, 
tự chế không ác khẩu, tự chế không nói lời phù 
phiếm. Như vậy gọi là Chánh ngữ. 
+ Này các Tỷ-kheo, thể nào là Chánh nghiệp? 
Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm cướp, 
tự chế không tà dâm. Như vậy gọi là Chánh 
nghiỆp. 
Này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh mạng? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ 
tà mạng, sinh sống bằng chánh mạng. Như vậy 
gọi là Chánh mạng. 
Này các Tỷ-kheo, và thế nào là Chánh tỉnh tắn? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo, đối với các 
ác, bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn 
không cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, 
quyết tâm, trì chí. 

63 


CHƠN TÍN TOÀN 


64 


Đối với các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý 
muốn trừ diệt, vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. 
Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý ý muốn 
khiến cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tắn, quyết 
tâm, trì ch. 

Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn 
khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến cho 
tăng trưởng, phát triển, viên mãn. Vị này nỗ lực, 
tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Này các Tỷ-kheo, như 
vậy gọi là Chánh tinh tấn. 


+ Này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh niệm? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo sống quán thân 
trên thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự 
tham ưu ở đời, quán thọ trên các cảm thọ quán tâm 
trên các tâm... quán pháp trên các pháp, tinh cần 

Ình giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Chánh niệm. 

+ Này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh định? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo ly dục, ly ác bất 
thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. 

Tỷ-kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền 
thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 

Tỷ-kheo ấy ly hý trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc 
trú, chứng và trú Thiền thứ ba. 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


Tỷ-kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khô, không lạc, 
xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là 
Chánh định. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Khổ diệt đạo thánh đề. 


Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; 
hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống 
quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay sống 
quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sông quán tánh 
diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt 
trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vị ấy sông an 

ñ.eliiilltdiEriffiuSiflgo-pir Ï hươn đển"ciiri 


trí, chánh niệm. Và vị ây sống không nương tựa, không 
chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như 
vậy Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Bốn 
Thánh Đề. 


Này các Tỷ-kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này 
như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong 
hai quả sau đây. Một là chứng Chánh trí ngay trong 
hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, chứng quả Bắt hoàn. 

Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị 
nảo tu tập Bốn Niệm Xứ này như vậy trong sáu năm... 
trong năm năm... trong bốn năm... trong ba năm... trong 
hai năm... trong một năm, vị ấy có thê chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong 
hiện tại; hay nếu còn hữu dư y, chứng quả Bắt hoàn. 


Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến một năm, một 
vị nảo tu tập Bôn Niệm Xứ này trong bảy tháng, vị ây 


65 


CHƠN TÍN TOÀN 


có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại; hay nếu còn hữu dư y, 
chứng quả Bắt hoàn. 

Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất, đưa 
đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bị, 
liê ừ khổ hàn Chánh lý hú ô Ni 
Bà Đó là Bé Niê Xứ. 

Thế Tôn thuyết pháp đã xong. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


66 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


TRÍCH DẦN KINH TẠNG 


Phần tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu cùng quý đạo 
hữu một số bài kinh Nikaya nói về ngũ uẫn để chúng 
ta cùng được làm quen với những lời dạy nguyên 
chất của Đức Phật trong vấn đề này. 

Sự không thấy biết về ngũ uần được gọi là vô minh, 
là gốc của luân hồi sanh tử, phiền não và khổ đau. Với 
tập sách nhỏ này, chúng tôi hy vọng có thể phần nào 
làm hài lòng quý vị trong việc tìm hiểu những định 
nghĩa nguyên chất của Đức Phật về ngũ uân. 

Những bài kinh Nikaya được giới thiệu trong tập 
sách cũng là những bài kinh tuyệt đối quan trọng trong 
sự tu học Phật pháp của người con Phật. Vì vậy, xin 
chúng ta hãy cùng nhau học hỏi cần thận trong các bài 
kinh và nên thuộc lòng nội dung và ý nghĩa của những 
bài kinh này. 


17. KINH THỦ CHUYỂN 


(TƯƠNG TH, 111) 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 
3) Này các Tỷ-kheo, có năm thủ uẫn này. Thế nào 
là năm? 
-_ Sắc thủuẫn 
-_ Thọ thủ uẫn 
-_ Tưởng thủ uẫn 
-_ Hành thủ uấn 
-_ Thức thủ uấn 


67 


CHƠN TÍN TOÀN 


4) Này các Tỷ-kheo, khi nào Ta chưa như thật thắng 
tri năm thủ uẫn này theo bốn chuyến, thì cho đến khi 
ấy, này các Tỷ-kheo, đối với thế giới chư Thiên, Ma, 
Phạm thiên, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài Người, Ta không xác chứng rằng Ta 
đã chứng được vô thượng Chánh Đắng Chánh Giác. 


5) Nhưng này các Tỷ-kheo, khi nào Ta đã như thật 
thắng tri năm thủ uẫn này theo bốn chuyển, cho đến 
khi ấy, này các Tỷ-kheo, đối _VỚI thế giới chư Thiên, 
Ma, Phạm thiên, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la- 


môn, chư Thiên và loài Người, Ta xác chứng rằng Ta 

đã chứng được vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
6) Và thế nào là Bốn Chuyển? 

-- Ta đã thắng tri sắc, 

- _ Ta đã thắng tri sắc đập khởi, 

-_ Ta đã thắng tri sắc đoạn diệt, 

- _ Ta đã thăng tri con đường đưa đến sắc đoạn diệt. 

- _ Ta đã thăng tri thọ... tưởng... hành... 

-_ Ta đã thắng tri /bức, 

- _ Ta đã thắng tri /ức tập khởi, 

- _ Ta đã thắng tri (ức đoạn diệt, 

-_ Ta đã thắng tr1 con đường đưa đến thức đoạn diệt. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sắc? 

- _ Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành. 
Đây được gọi là sắc. 

-_ Do các thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi. 

- _ Do thức ăn đoạn diệt, nên sắc đoạn diệt. 

- Và con đường đưa đến sắc đoạn diệt là Con đường 


68 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. 

+ Và này các Tỷ-kheo, thể nào là thọ? 


Có 6 thọ thân này: thọ do nhãn xúc sanh, thọ do 
nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc 
sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Đây 
gọi là thọ. 

Do xúc tập khởi, nên thọ tập khởi. 

Do xúc đoạn diệt, nên thọ đoạn diệt. 

Và con đường đưa đến thọ đoạn diệt là Con đường 
Thánh đạo Tám ngành... 


+ Và này các Tỷ-kheo, thể nào là trồng? 

Có 6 tưởng thân này: sắc tưởng, thanh tưởng, 
hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Đây 
gọi là tưởng. 

Do xúc tập khởi, nên tưởng tập khởi. 

Do xúc đoạn diệt, nên tưởng đoạn diỆt. 

Và con đường đưa đến tưởng đoạn diệt là Con 
đường Thánh đạo tám ngành... 

+ Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hành? 

Có 6 tư thân này: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, 
xúc tư, pháp tư. Đây gọi là hành. 

Do xúc tập khởi, nên các hành tập khởi. 

Do xúc đoạn diệt, nên hành đoạn diệt. 

Và con đường đưa đến hành đoạn diệt là Con 
đường Thánh đạo Tám ngành... 


69 


CHƠN TÍN TOÀN 


+ Và này các Tỷ-kheo, thể nào là thức? 


-_ Có 6 thức thân này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức, thân thức, ý thức. Đây gọi là thức. 

- _ Do danh sắc tập khởi nên thức tập khởi. 

- _ Do danh sắc đoạn diệt nên thức đoạn diệt. 

-_ Và con đường đưa đến thức đoạn diệt là Con đường 
Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến... 

Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn 

nảo thăng tri ngũ uân như vậy, thăng tri ngũ uẫn /áp 

khởi như vậy, thăng tri ngũ uẫn đoạn điệt như vậy, thắng 

tr1 con đường đưa đến ngũ uấn đoạn diệt như vậy, họ 

hướng về thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt ngũ uẫn. 

Những thực hiện Ấy, họ khéo thực hiện. Những aI khéo 

thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong Pháp và 

Luật này. 


Và này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn nảo thắng tri ngũ uân zw váy, thắng tri ngũ uẫn 
tập khởi như vậy, thắng tri ngũ uân đoạn điệr như vậy, 
thắng tri con đường đưa đến ngũ uẩn đoạn điệt như 
vậy. Do yếm ly, ly tham, đoạn diệt ngũ uân, họ được 
giải thoát, không có chấp thủ. Họ được khéo giải thoát. 
Những aI khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. Những 
ai được vẹn toàn, thời không thể nêu rõ sự luân 
chuyền của họ. 


Đôi lời chia sẻ: 

Thông qua bài kinh này, chúng ta thấy rằng, do chứng ngộ 
Bốn Thánh trí về ngũ uẩn nên Đức Phật mới tuyên bố rằng 
Ngài đã chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Bốn 
Thánh trí về ngũ uẩn cũng còn được gọi là Tứ Thánh Đế. 


70 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


Ngày nay, người con Phật thường được nghe nói về danh 
từ này nên có thể sanh tâm xem thường khái niệm này. 
Nhưng xin hãy cẩn thận, chớ có xem thường danh từ Tứ 
Thánh Đế vì chính nhờ chứng ngộ bốn trí, Bốn sự thật này 
mà Bồ-tát Tất Đạt Đa mới được gọi là Phật, là Như lai, 
là Đức Thế Tôn, là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, là bậc 
Alahán, là bậc Thầy của Trời và Người. Vì chứng ngộ được 
Tứ Thánh Đế nên Bồ-tát Tất Đạt Đa mới thấy được các cấu 
uế của tâm và mới tẩy sạch hết các cấu uế của tâm và sau 
đó Ngài mới tuyên bố là Ngài đã được hoàn toàn giải thoát 
khỏi tái sanh, giải thoát khỏi dòng sanh tử triển miên trong 
phiền não và khổ đau. 


Như vậy, trí về ngũ uẩn, hay trí về Tứ Thánh Đế là rất 
quan trọng vì đó là trí tuệ có khả năng đưa đến thấy biết 
chân thật về thân tâm của mình, thấy biết chân thật về ngũ 
uẩn trong tự thân. Nhờ sự thấy biết rõ về ngũ uẩn trong tự 
thân nên sẽ thấy biết rõ những cấu uế trong tâm, thấy biết 
rõ tham sân si, ngã mạn, tham dục, tham ái, vô minh, lậu 
hoặc... thấy biết rõ tất cả những cấu uế trong tâm. Nhờ thấy 
rõ những cấu uế này nên mới có thể tẩy sạch những cấu uế 
này từ thô đến vi tế và rất vi tế. Nhờ sự thấy biết rõ những 
cấu uế rất vi tế trong tâm nên tẩy sạch hết tất cả những tàn 
dư cấu uế vi tế trong tâm, nhờ vậy mới có thể đạt được tâm 
hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh hết các cấu uế, hết các mê 
lâm. Chính vì vậy mà trong một số bài kinh Đức Phật đã nói 
rằng: “Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho 
chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu 
chánh trí, chúng ngộ Niết bàn”. Câu kinh này là dùng để 
nói về Tứ niệm xứ, và Tứ niệm xứ chính là pháp hành để thể 
nhập và chứng ngộ trọn vẹn về Tứ Thánh Đế. 

Vì vậy, ngày nay người con Phật cần phải hết sức thận 
trọng trong việc đưa ra những lời nhận xét hay đánh giá về 


71 


CHƠN TÍN TOÀN 


Tứ Thánh Đế: Và để là một người con chân chánh của Đức 
Phật, chúng ta cần phải tìm hiểu, học hỏi và thực hành cẩn 
thận tính thân của Tứ Thánh Đế, vì sao? Vì Đức Phật, do 
Ngài chứng ngộ trí tuệ này mà Ngài mới được gọi là Phật 
và chúng ta đã đến với Ngài, xin quy ngưỡng Ngài và xin 
được Ngài nhận làm con, nên chúng ta được gọi là Phật tử, 
tức là những người con của Đúc Phật. Khi xin được trở thành 
những người con của Đức Phật, khi tự nhận mình là Phật tử 
thì chúng ta cần phải nắm hiểu thật vững, thật cẩn thận về 
Cha của mình, và thực hành theo lời dạy của Ngài, để không 
làm hoen ố danh phận này của chúng ta. 


Trong thời Đức Phật còn tại thế, những người con chân 
chánh của Đức Phật, những vị có đại trí tuệ, đại thần thông, 
đại uy lực và đức hạnh như các Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiên 
Liên, Đại Ca Diếp, Ananda, Analuật, Ca Chiên Diên, Phú 
Lâu Na và hàng ngàn vị chứng quả Alahán, tâm tẩy sạch 
tham sân si, thoát khỏi trầm luân sanh tử, tất cả các vị này 
chứng được kết quả giải thoát cao quý này chính là nhờ sự tu 
tập và thực hành theo trí tuệ của Tứ Thánh Đế. Vì vậy, ngày 
nay, người con Phật hãy cẩn trọng và đừng xem thường bốn 
Thánh trí này, vì một khi chúng ta xem thường bốn Thánh 
trí này thì con đường đưa đến sự thoát khỏi trầm luân của 
chúng ta sẽ vẫn là mờ mịt. Và một khi khái niệm này bị xem 
thường và không ai tu tập theo thì con đường giải thoát này 
mờ dần và biến mất, còn con đường vô minh trầm luân lại 
dân rộng mở. 


72 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


18. KINH ĐÁNG ĐƯỢC ĂN 
(TƯƠNG III, 161) 


1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 
3) Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 


những uân này. 

4) Thế nào là năm? 

- Này các Tỷ-kheo, có người nhớ rằng: “Trong quá 
khứ, thân ta như thế này”. Nhớ như vậy, vị ấy nhớ 
đến sắc. 

-_ Hay có người nhớ rằng: “Trong quá khứ, ta có cảm 
thọ như thế này”. Nhớ như vậy, vị ấy nhớ đến thọ. 

- Hay có người nhớ răng: “Trong quá khứ ta có 
tưởng... có các hành... có thức như thế này”. Nhớ 
như vậy, vị ấy nhớ đến tưởng... hành... thức. 

5) Này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là sắc? 

- Bị thay đối, này các Tỷ-kheo, nên gọi là sắc. Bị 
thay đôi bởi cái gì? BỊ thay đổi bởi lạnh, bị thay đổi bởi 
nóng, bị thay đôi bởi đói, bị thay đôi bởi khát, bị thay 
đôi bởi sự xúc chạm của ruôi, muỗi, gió, SỨC nóng và 
rắn. Bị thay đổi, này các Tỷ-kheo, nên gọi là sắc. 


6) Này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là thọ? 


- Được cảm thọ, này các Tỷ-kheo, nên gọi là thọ. 
Cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khô, cảm thọ phi khô 
phi lạc. Được cảm thọ, này các Tỷ-kheo, nên gọi là thọ. 


73 


CHƠN TÍN TOÀN 


7) Này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là tưởng? 

- Nhận rõ, này các Tỷ-kheo, nên gọi là tưởng. Nhận 
rõ gì? Nhận rõ màu xanh, nhận rõ màu vàng, nhận rõ 
màu đỏ, nhận rõ màu trăng. Nhận rõ, này các Tỷ-kheo, 
nên gọi là tưởng. 

§) Này các Tỷ-kheo, thể nào gọi là hành? 

-. Làm cho hiện hành (pháp) hữu vỉ nên gọi là hành. 
- _ Làm cho hiện hành (pháp) hữu vi gì? 

- _ Làm cho hiện hành sắc với sắc tánh 

-.. Làm cho hiện hành thọ với thọ tánh 

-.. Làm cho hiện hành tưởng với tưởng tánh 

- Làm cho hiện hành các hành với hành tánh 

-.. Làm cho hiện hành thức với thức tánh. 

Làm cho hiện hành (pháp) hữu vi, nên gọi là các 
hành. 

9) Này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là thức? 

- Rõ biết, này các Tỷ-kheo, nên gọi là thức. Rõ biết 
gì? Rõ biệt chua, rõ biệt đăng, rõ biệt cay, rõ biêt ngọt, 
rõ biệt chât kiêm... rõ biệt không phải chât kiêm, rõ biệt 
mặn, rõ biêt không mặn. Rõ biệt, này các Tỷ-kheo, nên 
gọi là thức. 

10) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
suy nghĩ như sau: “Nay fa bị sắc chỉnh phục. Trong 
thời quá khư, ta cũng bị sắc chỉnh phục, như ta bị sắc 
hiện tại chỉnh phục. Nếu ta hoan hỷ đổi với sắc vị lai, 
thời trong vị lai, ta sẽ bị sắc chỉnh phục, như nay ta bị 
sắc hiện tại chỉnh phục ”. Do suy nghĩ như vậy, vị ẫy 
không có luyến tiếc đối với sắc quá khứ, không có hoan 


74 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


hỷ đối với sắc vị lai, và thực hành sự yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt đối với sắc hiện tại. 

12) “1a nay bị thọ chỉnh phục... 

13) “7a nay bị tưởng chỉnh phục... ”. 

14) “1a nay bị các hành chỉnh phục.. ”. 

15) “7a nay bị thức chinh phục. Trong thời quả khủ, 
ta cũng bị thức chỉnh phục như vậy, như nay ta bị thức 
hiện tại chỉnh phục. Nếu ta hoan hỷ đối với thức vị lai, 
thời trong thời vị lai, ta sẽ bị thức chinh phục, như nay 
ta bị thức hiện tại chỉnh phục ”. Do suy nghĩ như vậy, 
vị ấy không có luyến tiếc đối với thức quá khứ, không 
có hoan hÿ đối với thức tương lai, và thực hành sự yếm 
ly, ly tham, đoạn diệt đôi với thức hiện tại. 


16-26) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thể nào, sắc, 
thọ, trởng, hành, thức là thường hay vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lÿ 
chăng khi quản cải ấy là: “Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cải này là tự ngã của tôi ”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, đối với sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, 
thô hay tế, liệt hay thắng... xa hay gần, tất cả cần phải 
như thật quán với chánh trí tuệ là: “Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”. 


75 


CHƠN TÍN TOÀN 


26-31) Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử 
giảm thiêu, không tăng trưởng, từ bỏ, không châp thủ, 
Giảm thiểu, không tăng trưởng cái gì? - Giảm thiểu, 
không tăng trưởng sắc... thọ... tưởng... các hành... thức. 


Từ bỏ, không chấp thủ cái gì? - Từ bỏ, không chấp 
thủ sắc... thọ... tưởng... các hành... thức. 


Xa lánh, không thân cận cái gì? - Xa lánh, không 
thân cận sắc... thọ... tưởng... các hành... thức. 


Phân tán, không huân tập cái gì? - Phân tán, không 
huân tập sắc... thọ... tưởng... các hành... thức. 


Thấy vậy, bậc Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc... 
đối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành... đối với 
thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy 
giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “ “la đã được 
giải thoát”. Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa”. 


32-37) Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Tỷ-kheo 


không tăng trưởng, không giảm thiêu. Sau khi giảm 
thiểu, vị ấy trú không từ bỏ, không chấp thủ. Sau khi 


từ bỏ, vị ây trú không xa lánh, không thân cận. Sau khi 
xa lánh, vị ấy trú không phân tán, không huân tập. 

Sau khi phân tán, vị ấy trú, không tăng trưởng, 
không giảm thiểu cái gì? - Sau khi giảm thiêu, VỊ ây 
trú không tăng trưởng, không giảm thiểu sắc... thọ... 
tưởng... các hành... thức. 


Sau khi giảm thiểu, vị ấy trú, không từ bỏ, không 


76 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


chấp thủ cái gì? - Sau khi từ bỏ, vị ấy trú không từ bỏ, 
không chấp thủ sắc... thọ... tưởng... các hành... thức. 

Sau khi từ bỏ, vị ấy trú, không xa lánh, không thân 
cận cải gì? - Sau khi xa lánh, vị ây trú không xa lánh, 
không thân cận sắc... thọ... tưởng... các hành... thức. 

Sau khi xa lánh, vị ấy trú, không phân tán, không 
huân tập cái gì? - Sau khi phân tán, vị ấy trũ không 
phân tán, không huân tập sắc... thọ... tưởng... các 
hành... thức. 

Sau khi phân tán, vị ấy trú, với tâm giải thoát như 
vậy. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ấy được chư Thiên 
với Thiên chủ, Phạm thiên chúng với Phạm thiên đảnh 
lễ, dầu cho ở xa: 

38) Ôi, ta đảnh lễ Ông, 

Bậc người như lương mã! 
Ôi, ta đảnh lễ Ông, 
Là bậc tối thắng nhân! 


Ta không có chấp trước, 
Đối tượng Ông Thiền tư! 


Đôi lời chia sẻ: 

Hai bài kinh trên cho ta những định nghĩa rõ ràng về ngũ 
uẩn trong trí tuệ chánh đẳng giác của Đức Phật. Hai bài kinh 
này ý nghĩa thật là thâm sâu, trong giới hạn của tập sách 
này chúng tôi xin chỉ nói tóm gọn như vậy. Người con Phật 
cần phải học thuộc lòng định nghĩa về ngũ uẩn trong hai bài 
kinh này để làm kim chỉ nam trong khi tu tập chánh kiến, tu 
tập nhận diện ngũ uẩn. 


Sau khi thấy biết rõ về ngũ uẩn, ta cần phải tập sự quán 


77 


CHƠN TÍN TOÀN 


chiếu ngũ uẩn như đã được Đúc Phật hướng dẫn trong bài 
kinh. Nhờ sự như lý tác ý này mà tâm sanh nhàm chán đối 
với ngũ uẩn. Do nhàm chán nên mới có thể tách ly tâm khỏi 
lòng tham ái đối với chúng. Do ly tham đối với ngũ uẩn thì 
mới có thể giải thoát tâm khỏi mọi trói buộc, dính mắc, chấp 
thủ đối với ngũ uẩn. Đó là con đường đưa đến sự đoạn tận 
khát ái, sự giải thoát hoàn toàn đối với ngũ uẩn, tâm đạt được 
tịch tịnh Niết-bàn. 


19. KINH BẢY XỨ 
(TƯƠNG III, 116) (SATTATTHÀNA) 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


- VỊ Tỷ-kheo thiện xảo trong bảy xứ, này các Tỷ- 
kheo, quán sát theo ba cách, được gọi là một vị toàn 
vẹn trong Pháp và Luật này, đã thành tựu viên mãn, 

^ ¡ ^ tô L2 (l | ˆ ñ 

4-9) Này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo thiện 
xảo trong báy xứ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo biết rõ 
(pajànati) sắc, biết rõ sắc tập khởi, biết rõ sắc đoạn 
điệt, biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt, biết rõ 
vị ngọt của sắc, biết rõ sự nguy hiểm của sắc, biết rõ 
sự xuất ly của sắc. 


... biết rõ fhọ... biết rõ £ưởng... biết rõ các hành... 
biết rõ hức, biết rõ thức tập khởi, biết rõ thức đoạn 
diệt, biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt, biết rõ 
vị ngọt của thức, biết rõ sự nguy hiểm của thức, biết rõ 
sự xuất y của thức. 


78 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


10-11) Này các Tỷ-kheo, thể nào là sắc? 


- _ Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sắc. 

-._ Do các món ăn tập khởi nên sắc tập khởi. 

-_ Do các món ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt. 

-_ Đây là con đường Thánh đạo Tám ngành đưa đến 
sắc đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính 
tắn, chánh niệm, chánh định. 

-_ Duyên sắc khởi lên lạc hý gì, đây là vị ngọt của sắc. 

- _ Sự vô thường, khô, chịu sự biến hoại của sắc, đây 
là sự nguy hại của sắc. 

-_ Sự nhiếp phục dục tham đối VỚI sắc, SỰ đoạn tận 
dục tham đối với sắc, đây là xuất ly của sắc. 

12) Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nảo thắng tri sắc là như vậy, thăng tri sắc tập khởi 
là như vậy, thắng tri sắc đoạn diệt là như vậy, thắng 
tri con đường đưa đến sắc đoạn diệt là như vậy, thắng 
tri vị ngọt của sắc là như vậy, thắng tri sự nguy hiểm 
của sắc là như vậy, thắng tri sự xuất ly của sắc là như 
vậy; họ hướng vê thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt 
đối với sắc. Những thực hiện ấy, họ khéo thực hiện. 
Những ai khéo thực hiện, những vị Ấy có chân đứng 
trong Pháp và Luật này. 

13) Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào thắng tri sắc là như vậy, thắng tri sắc tập khởi 
là như vậy, thắng tri sắc đoạn diệt là như vậy, thắng tri 
vị ngọt của sắc là như vậy, thắng tri sự nguy hiểm của 
sắc là như vậy, thắng tri sự xuất ly của sắc là như vậy; 
do yếm ly, ly tham, đoạn diệt sắc, họ được giải thoát, 


79 


CHƠN TÍN TOÀN 


không có chấp thủ. Họ được khéo giải thoát. Những ai 
được khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. Những ai vẹn 
toàn, thời không thê nêu rõ sự luân chuyền của họ. 


14-17) Này các Tỷ-kheo, thể nào là thọ? 

- Này các Tỷ-kheo, có sáu thọ thân này: Thọ do 
nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc 
sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, 
thọ do ý xúc sanh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thọ. 

-.. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi. 

-.. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. 

-_ Đây là con đường Thánh đạo Tám ngành đưa đến 
thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến... 

-._ Do duyên thọ khởi lên hỷ lạc gì, đây gọi là vị ngọt 
của thọ. 

-_ Cảm thọ vô thường, khổ, vô ngã, đây gọi là nguy 
hiểm của thọ. 

¬ SỰ nhiếp phục dục tham, sự đoạn tận dục tham đối 
với thọ, đây gọi là xuất ly của thọ. 

Này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn hay Bả-la-môn nào 
thắng tri thọ là như vậy... những vị ấy có chân đứng 
trong Pháp và Luật này. 

Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn 
nào thăng tri thọ là như vậy... thời không thể nêu rõ sự 
luân chuyên của họ. 


18-20) Này các Tỷ-kheo, thể nào là tưởng? 


-. Này các Tỷ-kheo, có sáu tưởng thân này: Sắc tưởng, 
thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp 
tưởng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tưởng. 


30 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


Do xúc tập khởi nên tưởng tập khởi. 
Do xúc đoạn diệt nên tưởng đoạn diệt. 
Đây là con đường Thánh đạo Tám ngành đưa đến 
tưởng đoạn diệt, tức là chánh tri kiên... 
Do duyên tưởng khởi lên hỷ lạc gì, đây là vị ngọt 
của tưởng. 
Tưởng là vô thường, khổ, vô ngã, đây là nguy hiểm 
của tưởng. 
Sự nhiếp phục dục tham, sự đoạn tận dục tham đối 
với các tưởng, đây là xuât ly của các tưởng. 
Này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn hay Bà- la-môn nào 


thăng tri tưởng là như vậy... những vị ấy có chân đứng 
trong Pháp và Luật này. 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn 
nào thăng tri tưởng là như vậy... thời không thê nêu rõ 


21-24) Này các Tỷ-kheo, thể nào là các hành? 

Này các Tỷ-kheo, có sáu tư thân: Sắc tư, thanh tư, 
hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Này các Tỷ-kheo, 
đây được gọi là các hành. 

Do xúc tập khởi nên các hành tập khởi. 

Do xúc đoạn diệt nên các hành đoạn diệt. 

Đây là con đường Thánh đạo Tám ngành đưa 
đên tưởng đoạn diệt, tức là chánh tri kiên... 

Do duyên hành khởi lên lạc hỷ gì, đây là vị ngọt 
của hành. 

Các hành vô thường, khổ, vô ngã, đây là nguy hiểm 
của hành. 


81 


CHƠN TÍN TOÀN 


= SỨ nhiếp phục dục tham, sự đoạn tận dục tham đối 
với các hành, đây là xuât ly của các hành. 

Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào thăng tri các hành là như vậy... những vị ây có 
chân đứng trong Pháp và Luật này. 

Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn 
nào thăng tri các hành là như vậy... thời không thê nêu 
rõ sự luân chuyên của họ. 

25-28) Này các Tỷ-kheo, thể nào là thức? 

- Này các Tỷ-kheo, có sáu thức thân này: Nhãn 
thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý 
thức. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thức. 

-._ Do danh sắc tập khởi nên thức tập khởi. 

- _ Do danh sắc đoạn diệt nên thức đoạn diệt. 

-_ Đây là con đường Thánh đạo Tám ngành đưa đến 
thức đoạn diệt đôi với thức, tức là chánh tri kiên... 
chánh định. 

- Do duyên thức khởi lên lạc hỷ øì, đây là vị ngọt 
của thức. 

- _ Thức vô thường, khổ, vô ngã, đây là nguy hiểm của 
thức. 

- Sự nhiếp phục dục tham, sự đoạn tận dục tham đôi 
với thức, đây là xuât ly của thức. 

Này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
thăng tri thức là như vậy, thăng tri thức tập khởi là như 
vậy, thăng trí thức đoạn diệt là như vậy, thăng tr1 con 
đường đưa đên thức đoạn diệt là như vậy, thăng tri vị 


82 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


ngọt của thức là như vậy, thăng tri sự nguy hiểm của 
thức là như vậy, thắng tri sự xuất ly của thức là như 
vậy; họ hướng về thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt 
đối với thức. Những thực hiện Ấy, họ khéo thực hiện. 
Những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng 
trong Pháp và Luật này. 

Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nảo thắng tri thức là như vậy, thắng tri thức tập khởi 
là như vậy, thắng tri thức đoạn diệt là như vậy, thắng 
tri con đường đưa đến thức đoạn diệt là như vậy, 
thắng tri vị ngọt của thức là như vậy, thắng tri sự 
nguy hiểm của thức là như vậy, thắng tri sự xuất ly 
của thức là như vậy; do yếm ly, ly tham, đoạn diệt 
thức, họ giải thoát, không chấp thủ. Họ được khéo 
giải thoát. Những ai được khéo giải thoát, họ được 
vẹn toàn. Những aI được vẹn toàn, thời không thể nêu 
rõ sự luân chuyên của họ. 

29) Này các Tỷ-kheo, như vậy là vị Tỷ-kheo thiện 
xảo trong bảy xứ. 


30-31) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là vị Tỷ- 
kheo quản sát theo ba cách? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán sát theo 
giới, quản sát theo xứ, quán sát theo duyên khởi. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán sát theo ba cách. 

Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo thiện xảo trong bảy 
xứ, quán sát theo ba cách, được gọi là một vị toàn vẹn 
trong Pháp và Luật này, đã thành tựu viên mãn, một vị 
tôi thượng nhân. 


83 


CHƠN TÍN TOÀN 


Đôi lời chia sẻ: 

Mười hai xứ: mười hai chỗ, mười hai nơi 

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý (Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt 
xứ, thân xứ, ý xứ). Đây là sáu nội xứ. 

Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp (Sắc xứ, thanh xứ, hương 
xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ). Đây là sáu ngoại xứ. 

Mười tám giới: 

Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới. 

Sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới, pháp 
giới. 

Nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, 
thân thức giới, ý thức giới. 

Xứ: chỗ nơi. 

Mươi hai xứ: mười hai chỗ, mười hai nơi. 

Giới: Cảnh giới, lãnh giới, giới hạn, giới vực. Chữ giới 
trong trường hợp này cần được hiểu như vậy. 

Ví dụ: Nhãn thức giới là cảnh giới của nhãn thức. Và 
cảnh giới của nhãn thức chính là sự rõ biết các sắc pháp. Sự 
rõ biết các sắc pháp còn gọi là sự thấy, cái thấy, tánh thấy. 

Nhĩ thức giới là cảnh giới của nhĩ thức. Và cảnh giới của 
nhĩ thức chính là sự rõ biết các âm thanh. Sự rõ biết các âm 
thanh còn gọi là sự nghe, cái nghe, tánh nghe. 

Tỷ thúc giới là cảnh giới của tỷ thúc. Và cảnh giới của tỷ 
thức chính là sự rõ biết các mùi hương. Sự rõ biết các mùi 
còn được gọi là sự ngửi, cái ngửi, tánh biết mùi. 

Thiệt thức giới là cảnh giới của thiệt thức. Và cảnh giới 
của thiệt thức chính là sự rõ biết các vị mặn, ngọt, chua, 
chát.. Sự rõ biết các vị còn được gọi là sự nếm, cái nếm, 
tánh biết vị. 

Thân thức giới là cảnh giới của thân thức. Và cảnh giới 


34 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


của thân thúc chính là sự rõ biết các sự đụng chạm giữa thân 
và quần áo, người, vật, tứ đại bên ngoài. Sự rõ biết sự dụng 
chạm này còn được gọi là sự biết dụng, cái biết dụng, tánh 
biết xúc chạm. 

Ý thức giới là cảnh giới của ý thức. Và cảnh giới của ý 
thức chính là sự rõ biết các cảm thọ, các tưởng và các ý 
hành trong thân tâm. Sự rõ biết các thọ tưởng hành này còn 
được gọi là sự hay biết, sự biết, cái biết, tánh biết. 

Như vậy, cảnh giới hay lãnh giới, hay giới vực hoạt động 
của sáu thức là khác nhau. Và đây cũng gọi là sự giới hạn 
của các thức, đó là ý nghĩa của chữ nhãn thức giới, hay ý 
thức giới. Cảnh giới của nhĩ thức là rõ biết âm thanh chứ 
không rõ biết các sắc pháp và cảnh giới của nhãn thúc là rõ 
biết các sắc pháp chứ không rõ biết các âm thanh. Các thức 
có những lãnh vực, những ranh giới, những giới hạn, những 
giới vực hoạt động khác nhau. Đó là ý nghĩa của chữ Giới 
trong khi được dùng trong trường hợp này. 

Ví dụ: “Nhãn giới” và “Nhãn thức giới” là khác nhau. 

“Nhãn giới” là giới hạn, giới vực của mắt chính là hai cục 
tròn trong hố mắt. 

Còn nhãn thúc giới là giới hạn của nhãn thức, hay giới vực 
hoạt động của nhãn thúc chính là sự rõ biết các sắc pháp. 

Như vậy, con mắt và sự rõ biết các sắc pháp là khác nhau. 

Con mắt được gọi là “nhãn” theo tiếng Hán - Việt. 

Con mắt là một cửa trên thân ngũ uẩn, một căn cứ trên 
thân ngũ uẩn để tiếp nhận sắc trần. Danh từ “nhãn căn” là 
có ý nghĩa này. 

Con mắt là một chỗ, một nơi trên thân, và danh từ “nhãn 
xứ” là có ý nghĩa này. 

Con mắt chỉ là hai cục tròn trong hố mắt. Danh từ “nhãn 
giới là có ý nghĩa này. 


85 


CHƠN TÍN TOÀN 


Chúng ta hãy liên hệ với các ví dụ trên để thông hiểu rõ 
về mười hai xứ và mười tám giới. 

“Quán ngũ uẩn theo duyên khởi” là quán sự tập khởi và 
sự đoạn diệt của ngũ uẩn theo bảy trí mà Đức Phật chỉ dạy. 


Tóm lại: Bài kinh đã trình bày rõ cho chúng ta Bảy trí về 
ngũ uẩn. VỊ thiện xảo trong Bảy trí về ngũ uẩn và quán sát 
ngũ uẩn theo mười hai xứ, mười tám giới và duyên khởi thì 
đây được gọi là vị toàn vẹn, vị tối thượng nhân trong Đạo 
Phật. Câu kinh này đã làm sáng tỏ ý nghĩa, tầm quan trọng 
và vị trí cần phải tu học về ngũ uẩn trong đạo Phật. Chúng 
ta cần chiêm nghiệm kỹ câu kinh này để không uổng phí 
duyên lành khi tự mình được thấy và được đọc bản kinh 
Nikaya trân bảo, nguyên chất lời Phật dạy này. 


20. KINH TRĂNG RĂM 
(TƯƠNG ÏIIT; 182) 
1) Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Đông Viên, 
Lộc Mẫu giảng đường, cùng với đại chúng Tỷ-kheo. 


2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhân ngày lễ Bồ-tát, ngày 
rằm, đêm trăng tròn, giữa trời, có chúng Tỷ-kheo đoanh 


vây. 


3) Rồi có Tỷ-kheo, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng 
y vào một bên vai, châp tay hướng đên Thê Tôn và 
bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con muốn hỏi Thể Tôn một vấn đề, 
nêu Thê Tôn cho phép, và trả lời câu hỏi của con. 

- Này Tỷ-kheo, hãy ngồi tại chỗ và hỏi theo ý Ông 
muôn. 


86 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


4) Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, ngồi tại chỗ ngồi của 
mình và bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, có phải có năm thủ uẩn này: tức là 
sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, 
thức thủ uẫn? 


- Này Tỷ-kheo, có năm thủ uẫn, tức là sắc thủ uẫn... 
thức thủ uân. 

5) Lành thay, bạch Thê Tôn. Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, 
tín thọ lời Thê Tôn dạy, rôi hỏi thêm Thê Tôn một câu 
khác: 

- Bạch T: hé Tôn, năm thủ uẩn này lấy ơ) làm căn 
bản? 

- Này Tỷ-kheo, năm thủ uân này lấy dục làm căn 
bản. 

6) Lành thay, bạch Thế Tôn... 

- Bạch T hé Tôn, chấp thủ ấy là năm thủ uẩn ấy hay 
cháp thủ ngoài năm thủ uân? 

_~ Này Tỷ-kheo, chấp thủ ấy không tức là năm thủ 
uân ây và châp thủ cũng không phải ngoài năm thủ uân. 

7) Lành thay, bạch Thế Tôn. Tỷ-kheo ấy... hỏi thêm 
câu khác: 

- Có thể chăng, bạch Thể Tôn, trong năm thủ uẩn, có 
sự sai khác vê dục và tham? 

Thế Tôn đáp : 

- Có thể có, này Tỷ-kheo. 

Ở đây, này Tỷ-kheo, có người nghĩ như sau: “Mong 


87 


CHƠN TÍN TOÀN 


rằng trong tương lai, ta sẽ có sốc như vậy! Mong răng 
trong tương lai ta sẽ có /ho như vậy! Mong rằng trong 
tương lai, ta sẽ có ứzởng như vậy! Mong rằng trong 
tương lai ta sẽ có các hành như vậy! Mong rằng trong 
tương lai ta sẽ có /c như vậy!” Như vậy, này Tỷ- 
kheo, có thể có sự sai khác về dục và tham trong năm 
thủ uẫn. 

8) Lành thay, bạch Thế Tôn. Tỷ-kheo ấy... hỏi thêm 
câu khác: 

- Dưới hình thức nào, bạch Thể Tôn, có định nghĩa 
vỀ uẫn của các uấn? 


- Phàm sắc gì, này Tỷ-kheo, thuộc quá khứ, vị lai, 
hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt 
hay thăng, hoặc xa hay gần; đây gọi là sắc uân. Phàm 
thọ gì... Phàm tưởng gì... Phàm các hành øì... Phàm 
thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay 
ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay 
gân; đây gọi là thức uấn. Dưới hình thức như vậy, này 
Tỷ-kheo, có định nghĩa về uân của các uân. 

9) Lành thay, bạch Thế Tôn. Tỷ-kheo ấy... hỏi thêm 
câu khác: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, được gọi 
là sắc uấn? Do nhân gì, do duyên gì, được gọi là thọ 
uấn? Do nhân gì, do duyên gì, được gọi là tưởng uẩn? 
Do nhân gì, do duyên gì, được gọi là hành uẩn? Do 
nhân gì, do duyên gì, được gọi là thức uấn? 

Này Tỷ-kheo, 

- Do nhân bấn đại, do duyên bốn đại, được gọi là sắc 
uắn. 


88 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


-. Do nhân xức, do duyên xúc, được gọi là /ho uẩn. 

-_ Do nhân xúc, do duyên xúc, được gọi là ởng uẩn. 

- Do nhân xức, do duyên xúc, được gọi là hành uẩn. 

-_ Do nhân đanh sắc, do duyên danh sắc, được gọi là 
thức uẩn. 

10) Lành thay, bạch Thế Tôn. Tỷ-kheo ấy... hỏi thêm 
câu khác: 

- Như thế nào, bạch Thế Tôn, là có thân kiến? 

- Ở đây, này Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không 
thấy rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp các 
bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không 
thấy rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các 
bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân, 
quán sắc như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có sắc, 
hay quán sắc Ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong 

ắc... thọ... tưởng... hành... quán thức như là tự 
ngã, hay quán tự ngã như là có thức, hay quán thức ở 
trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong thức. Như vậy, 
này Tỷ-kheo, là có thân kiến. 

11) Lành thay, bạch Thế Tôn. Tỷ-kheo ấy... hỏi thêm 
câu khác: 

- Như thể nào, bạch Thế Tôn, là không có thân kiến? 


- Ở đây, này Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử thấy rõ 
các bậc Thánh, khéo thuần thục pháp các bậc Thánh, 
khéo tu tập pháp các bậc Thánh; thấy rõ các bậc Chân 
nhân, khéo thuần thục pháp các bậc Chân nhân, khéo 
tu tập pháp các bậc Chân nhân, không quán sắc như là 
tự ngã, hay không quán tự ngã như là có sắc, hay không 
quán sắc ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong 


39 


CHƠN TÍN TOÀN 


sắc, không quán thọ... không quán tưởng... không quán 
các hành... không quán thức như là tự ngã, hay không 
quán tự ngã như là có thức, hay không quán thức ở 
trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. Như 
vậy, này Tỷ-kheo, là không có thân kiến. 


12) Lành thay, bạch Thế Tôn. Tỷ-kheo ấy... hỏi thêm 
câu khác: 

- Bạch Thế Tôn, cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, 
là sự xuất ly của sắc?... của thọ... của tưởng... của các 
hành? Cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là sự xuất ly 
của thức? 


- Này Tỷ-kheo, do duyên sắc, khởi lên lạc hỷ gì, đó 
là vị ngọt của sắc. Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại 
của sắc, đó là sự nguy hiểm của sắc. Sự nhiếp phục dục 
và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với sắc, đó là sự 
xuất ly của sắc. Do duyên thọ... Do duyên tưởng... Do 
duyên các hành... Do duyên thức khởi lên lạc hỷ gì, đó 
là vị ngọt của thức. Sự vô thường, khổ, chịu sự biến 
hoại của thức, đó là sự nguy hiểm của thức. Sự nhiếp 
phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với 
thức, đó là sự xuất ly của thức. 

13) Lành thay, bạch Thế Tôn. Tỷ-kheo ấy hoan hỷ , 
tín thọ lời Thế Tôn dạy, lại hỏi Thế Tôn thêm câu nữa: 


- Bạch Thể Tôn, do biết như thế nào, do thấy như thể 
nào, đổi với thân có thức nảy và đối với tất cả tướng 
ở ngoài, không có (quan điểm): ngã kiến, ngã sở kiến, 
mạn tùy miên? 


- Này Tỷ-kheo, phàm sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, 


90 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt 
hay thắng, hoặc xa hay gần; tất cả sắc, Tỷ-kheo như 
thật quán với chánh trí tuệ như sau: “Đây không phải 
của tôi, đây không phải là tôi, đáy không phải tự ngã 
của tôi ”. 

Phàm thọ gì... Phàm tưởng gì... Phàm các hành øì... 
Phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội 
hay ngoại, hoặc thô hay tẾ, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa 
hay gần; tất cả thức, Tỷ-kheo như thật quán với chánh 
trí tuệ như sau: “Đáy không phải của tôi, đây không 
phải là tôi, đây không phải tự ngã của tôi! ”. 

Này Tỷ-kheo, do biết như vậy, thấy như vậy, đối với 
thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, không 
có (quan điểm): ngã kiến, ngã sở kiến, mạn tùy miên. 


14) Lúc bấy giờ, một Tỷ-kheo khác khởi lên suy nghĩ 
sau đây: “Nếu Ngài nói sắc là vô ngã, thọ... tưởng... 
các hành... thức là vô ngã, thời các nghiệp do vô ngã 
tạo ra, thời ngã nào lãnh thọ? ” 


15) Rôi Thê Tôn với tâm tư của mình biết rõ suy 
nghĩ của Tỷ-kheo ây, liên nói với các Tỷ-kheo: 


- Sự kiện này xảy ra, này các Tỷ-kheo, là có kẻ ngu 


hối. nghĩ rä 5 thể li -đay:li0eEigdzE 
nghĩ răng: “Nếu Ngài dạy rằng sắc là vô ngã, thọ... 
tưởng... các hành... thức là vô nga, thời các nghiệp do 
vô ngã làm, các nghiệp ấy do ngã nào lãnh thọ?” Này 
các Tỷ-kheo, các câu vấn nạn đã được Ta khéo dạy cho 
các Ông, chỗ này, chỗ kia trong các pháp ấy. 


91 


CHƠN TÍN TOÀN 


16) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thể nào, sắc là 
thường hay vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

17-20) Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là thường 
hay vô thường 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì võ thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 


chăng, nếu quản cái ấy là: “Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cải này là tự ngã của tôi ”? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Thấy vậy, bậc Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc... 
đối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành... nhàm 
chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do 
ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi 
lên: “Ta đã được giải thoát”. Vị ấy biết rõ: “Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


92 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


21. KINH SONA 
(TƯƠNG TII, 97) 


1) Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagala 
(Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng 
các con sóc. 


2-5) Rôi Sona, con vị gia chủ, đi đên Thê Tôn; sau 
khi đên, đảnh lễ Ngài rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 
nói với Sona, con vị gia chủ, đang ngôi một bên: 


- Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này Sona, 
không biết rõ sắc, không biết rõ (nappajananti) sắc 
tập khởi, không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ 
con đường đưa đến sắc đoạn diệt... không biết rõ £họ... 
không biết rõ frởng... không biết rõ các hành... không 
biết rõ £c, không biết rõ thức tập khởi, không biết 
rõ thức đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến 
thức đoạn diệt - Những Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, này 
Sona, không những không được chấp nhận là Sa- 
môn giữa các hàng Sa-môn, không được chấp nhận là 
Bà-la-môn giữa các hàng Bả-la-môn. Và những vị ấy 
trong đời sông hiện tại, cũng không tự mình chứng tri 
với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn 
hạnh hay mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


- Còn những Sa-môn hay Bà-la-môn nảo, này Sona, 
biết rõ sắc, biết rõ sắc tập khởi, biết rõ sắc đoạn diệt, biết 
rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt; biết rõ thọ... biết rõ 
tưởng... biết rõ các hành... biết rõ thức, biết rõ thức tập 
khởi, biết rõ thức đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến 
thức đoạn diệt - Những Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, này 


93 


CHƠN TÍN TOÀN 


Sona, không những được chấp nhận là Sa-môn giữa 
các hàng Sa-môn, được chấp nhận là Bà-la-môn giữa 
các hàng Bà-la-môn. Và những vị Tôn giả Ấy, ngay trong 
đời sống hiện tại, còn tự mình chứng tri với thắng trí, 
chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn hạnh hay mục 
đích của Bà-la-môn hạnh. 


Đôi lời chia sẻ: 

Tu mà không thấy biết đây đủ về ngũ uẩn thì vị ấy không 
những không được Đúc Phật chấp nhận là một người tu, và 
ngay trong hiện tại vị này cũng không thể tự mình chứng đạt 
mục đích của sự tu hành. 


Tu mà có Trí thấy biết đây đủ về ngũ uẩn thì vị ấy không 
những được Đức Phật chấp nhận là một người tu, và ngay 
trong hiện tại vị ấy còn tự mình với trí tuệ chứng đạt mục 
đích của sự tu hành. 

Bài kinh giúp ta thấy rõ tầm quan trọng của Trí về ngũ uẩn 
trong đạo Phật, trong sự tu tập và chứng đắc của một người 
tu. Vì vậy, người con Phật rất cần phải học, đọc, tụng thật 
cẩn trọng bài kinh này. 


94 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


22. KINH BỢT NƯỚC 
(TƯƠNG IHH, 252) 
1) Một thời Thế Tôn ở Ayujjàya, trên bờ sông Hằng. 
2) Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo... 


3) Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng này chảy 
mang theo đồng bọt nước lớn. Có người có mắt nhìn 
đồng bọt nước ấy, chuyên chú, như lý quán sát. Do 
nhìn chuyên chú, như lÿ quản sát nó, đồng bọt nước 
ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là rồng không, 
hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷ- 
kheo, lại có lõi cứng trong đồng bọt nước được? 


4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có sắc gì thuộc 
quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô 
hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay sần; vị Tỷ- 
kheo thấy sắc, chuyên chú, như lý quán sát sắc. Do 


z z 
2 ` ^ Lá Lễ z z v v 


Ấy hiện rõ ra là trồng không. hiện rõ ra là rỗng không, 
hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷ- 
kheo, lại có lõi cứng trong sắc được? 

5) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, trong mùa thu, khi trời 
mưa những giọt mưa lớn, trên mặt nước, các bong 
bóng nước hiện ra rồi tan biến. Một người có mắt 
nhìn chuyên chủ, như lý quản sát nó, bong bóng nước 
ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là rồng không, 
hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷ- 
kheo, lại có lõi cứng trong bong bóng nước được? 


6) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có thọ øì thuộc 
quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô 


95 


CHƠN TÍN TOÀN 


hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; Tỷ-kheo 
nhìn chuyên chú, như lý quán sát thọ âầy. Do Tỷ- 


ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại 
có lõi cứng trong thọ được? 

7) Ví như, này các Tỷ-kheo, trong tháng cuối mùa 
hạ, vào đúng giữa trưa đứng bóng, một rắng mặt trời 
rung động hiện lên. Một người có mắt nhìn chuyên 
chú, như lÿ quản sát nó. Do người ấy nhìn chuyên 
chú, như lý quản sát, nên ráng mặt trời ấy hiện rõ ra 
là trồng không, rỗng không, không có lỗi cứng... Làm 
sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong ráng mặt 
trời được ? 


8) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có tưởng øì 
thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc 
thô hay, tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; vị Tỷ- 
kheo thấy sắc, chuyên chú, như lý quán sát tưởng. 
Do vị Tỷ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát 
tưởng, tưởng ây hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là 
rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, 


này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong tưởng được? 


9) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người cần có lõi 
cây, tìm câu lõi cây, đi tìm lõi cây, câm cái búa sắc bén 
đi vào ngôi rừng. Ở đây, người ấy thấy một cụm cây 
chuối lún, mọc thẳng, mới lớn, cao vi. Người ấy chặt 
rỄ cây ấy. Sau khi chặt rễ, người ấy chặt ngọn. Sau 
khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ chuối ngoài. Khi lột vỏ 
chuỗi ngoài, giác cây còn tìm không được, tìm đâu 
cho có được lõi cây? 


96 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


10) Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý 
quán sát cụm chuỗi ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chủ, 
như lÿ quán sát cụm chuối ấy, cụm chuối ấy hiện rõ ra 
là trồng không, hiện rõ ra là trồng rồng, hiện rõ ra là 
không có lõi cây. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi 
cây trong cụm chuối được? 


I1) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm các hành gì 
thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc 
thô hay tế, hoặc liệt hay thăng, hoặc xa hay gần; Tỷ- 
kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát hành ấy. Khi 


hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện 
rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại 
có lõi cây trong các hành được? 

12) Vĩ như, này các nh "khéo, mội ảo thuật sư hay đề 
tử một ) đ 
Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lÿ quản sát trỏ 
ảo thuật ấy. Do người ấy nhìn chuyên chủ, như Lý quán 
sát, ảo thuật â ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là 
trồng rồng, hiện rõ ra là không có lỗi cứng. Làm sao, 
này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong do thuật được? 


13) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm thức gì thuộc 
quá khứ, vị lai, hiện tại... hoặc xa hay gân; Tỷ-kheo 


` ^ tả + 


là trống không, hiện rõ ra là trống rồng, hiện rõ ra là 
không có lõi cây. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi 
cây trong thức được? 

14) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đôi với sắc... đôi với thọ... đôi với tưởng... 


97 


CHƠN TÍN TOÀN 


đối với các hành... nhàm chán đối với thức. Do nhàm 
chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong 
sự giải thoát, trí khởi lên: ““la đã giải thoát... không còn 
trở lui trạng thái này nữa”. Vị ấy biết rõ như vậy. 

15) Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ sau khi 
nói như vậy, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 

1) Sắc ví với đồng bọt, 

Thọ ví bong bóng nước, 

Tưởng ví rắng mặt trời, 

Hành ví với cây chuối, 

Thức ví với do thuật, 

Đáng bà con mặt tròi, 

Đã thuyết giảng như vậy. 


2) Nếu như vậy chuyên chú, 
Như lý chơn quán sát, 

Như lý nhìn (các pháp), 
Hiện rõ tánh trỗng không. 


3) Bắt đâu với thân này, 
Bậc Đại Tuệ thuyết giảng, 
Đoạn tán cả ba pháp, 
Thấy sắc bị quăng bỏ. 

4) Thân bị quăng, vô trì, 
Không thọ, sức nóng, thức, 
Bị quăng ẩi, nó năm, 

Làm đô ăn kẻ khác. 

5) Cái thân liên tục này, 
Ảo sư, kẻ ngu nói, 

Được gọi kẻ sát nhán, 
Không tìm thấy lỗi cây. 


98 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


6) Hãy quán uẩn như vậy, 
Vị Tỷ-kheo tỉnh cân, 
Suốt cả đêm lân ngày, 
Tĩnh giác, chánh tư niệm. 

7) Hãy bỏ mọi kiết sử, 
Làm chỗ mình Hương tựa, 
Sống như lửa cháy đấu, 
Câu chứng cảnh bất động. 


23. KINH HỌC GIỚI 
(TĂNG I,426) 

1. - Có ba học giới này. Thế nào là ba? 

Tăng thượng Giới học, 

Tăng thượng Tâm học, 

Tăng thượng Tuệ học. 
+ Này các Tỷ-kheo, thế nào là tăng thượng Giới học? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo giữ giới, sống 
chế ngự với sự chế ngự của giới bốn Pàtimokkha, 
đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong 
những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập trong giới 
học, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh. Sinh hoạt 
trong sạch, giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh 
niệm tỉnh giác và biết tri túc. Này các Tỷ-kheo, đây 


gọi là tăng thượng giới học. 


+ Này các Tỷ-kheo, thế nào là tăng thượng Tâm học? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo: 


99 


CHƠN TÍN TOÀN 


- _ Ly dục, ly pháp bắt thiện, chứng và trú Thiền thứ nhắt, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm, có tứ. 

-._ Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 

-.. Ly hỷ, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc 
thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng 
và trú Thiền thứ ba. 

- _ Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng 
và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng 
tâm học. 

+ Này các Tỷ-kheo, thế nào là tăng thượng Tuệ học? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo: 

- _ Như thật rõ biết: “Đây là Khổ” 

- _ Như thật rõ biết: “Đây là Khổ tập” 

- _ Như thật rõ biết: “Đây là Khổ diệt” 

- Như thật rõ biết: “Đây là Con đường đưa đến Khổ 
diệt”. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng tuệ 
học. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba học giới. 
Đôi lời chia sẻ: 

Bài kinh này đã làm sáng tỏ vấn đê “Thế nào là giới, định, 
tuệ trong đạo Phật?”. Thông qua bài kinh này, ta thấy rằng: 
Thiên định và Trí tuệ được nói đến trong đạo Phật chính là Tứ 
Thiên và Bốn Thánh Đế, hay Bốn Thánh trí về ngũ uẩn. Người 
con Phật cần nắm hiểu đúng vấn đề này để xác định con đường 
tu tập cho mình một cách rõ ràng và chính xác. Chính vì vậy, 
đây là một trong những bài kinh rất quan trọng trong đạo Phật 
mà người con Phật cần phải học hiểu một cách cẩn trọng. 


100 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


24. KINH SAMÔN 
(TĂNG L, 415) 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba hạnh Sa-môn cần phải 
làm này của Sa-môn. Thế nào là ba? 
- _ Thọ trì tăng thượng giới học, 

-_ Thọ trì tăng thượng tâm học, 
- _ Thọ trì tăng thượng tuệ học. 

Đây là ba hạnh Sa-môn cần phải làm của Sa-môn. 

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một con lừa đi theo sau 
lưng đàn bò nghĩ rằng : “7? cũng là con bò, ta cũng 
là con bò” nhưng nó không có màu sắc giống như con 
bò. Nó không có tiếng giống như con bò. Nó không có 
chân giống như con bò. Tuy vậy, nó vẫn đi theo đàn bò, 
nghĩ rằng : “Ta cũng là con bò, ta cũng là con bò”. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo đi theo 
sau lưng chúng Tỷ-kheo, nghĩ rằng : “7z cñng là Tỷ- 
kheo, ta cũng là 1ÿ-kheo ”. Nhưng vị ấy không có ước 
muốn thọ trì tăng thượng giới học như các Tỷ-kheo 
khác. Vị ấy không có ước muôn thọ trì tăng thượng tâm 
học như các Tỷ-kheo khác. Vị ấy không có ước muốn 
thọ trì tăng thượng tuệ học như các Tỷ-kheo khác. Tuy 
vậy, vị ấy văn đi theo sau lưng chúng Tỷ-kheo, nghĩ 
rằng: “Ta cũng là Tỷ-kheo, ta cũng là Tỷ-kheo”. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau : 

- _ “Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng 
thượng giới học. 

-_ Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng 
thượng tâm học. 


101 


CHƠN TÍN TOÀN 


-_ Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng 
thượng tuệ học ”. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thây cần phải học tập. 


Đôi lời chia sẻ: 

Bài kinh ý nghĩa thật là tế nhị. Ví như một người cư sĩ tự 
nhận mình là con của Đức Phật nhưng vị này không thực 
hành theo giới định tuệ mà Đức Phật đã hướng dẫn, thì dù 
vị này tự xưng mình là cư sĩ nhưng vị này không thật sự là vị 
cư sĩ chân chánh con của Đức Phật. Vì vậy, người cư sĩ này 
cần phải cố gắng tu tập và hành trì theo giới định tuệ mà 
Đức Phật đã hướng dẫn. 


Ý nghĩa của bài kinh này thật là thâm thúy, sâu sắc, rất 
đáng để người con Phật phản quan tự kỷ, xem lại chính mình. 


25. KINH HỮU HỌC 
(TĂNG I,420) 

1. Này các Tỷ-kheo, bản tụng đọc này gồm hơn 150 
học giới cân phải đọc nửa tháng một lân, ở đây các 
người thiện nam tử muôn được lợi ích, học tập bản 
tụng ây. Này các Tỷ-kheo, tât cả được thâu nhiệp hợp 


Thế nào là ba? 
- Tăng thượng giới học, 
- Tăng thượng tâm học, 
- Tăng thượng tuệ học. 
- Chính ba học giới này, này các Tỷ-kheo, thâu nhiếp 
tât cả. 


102 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đối với : 
- Đối với các giới luật, hành trì toàn phần, 
- _ Đối với định, hành trì nội phần, 
-_ Đối với ứ„ệ, hành trì một phần. 

Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
VỊ ây được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho vị ấy 
không có khả năng. Phàm có những học pháp nảo là 
căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở đây, vị 
ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới ấy, chấp nhận và học 
tập trong các học pháp. Vị ây, do đoạn tận ba kiết sử, 
là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt 
đến Chánh giác. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đối với : 

-_ Đối với các giới luật, hành trì toàn phần, 
- _ Đối với định, hành trì một phần, 
-_ Đối với ứz, hành trì một phần. 

Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho vị ấy 
không có khả năng. Phàm có những học pháp nào là 
căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở đây, vị 
ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới ấy, chấp nhận và học 
tập trong các học pháp. Vj ấy, do đoạn tận ba kiết sử, 


làm cho muội lược tham, sân, sỉ là bậc Nhất lai, chỉ trở 
về thê giới này một lân, rồi đoạn tận khô đau. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đối với : 
-- Đối với các giới luật, hành trì toàn phần, 
103 


CHƠN TÍN TOÀN 


-_ Đối với định, hành trì toàn phần, 
-_ Đối với ứ„¿, hành trì một phần. 

Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho vị ấy 
không có khả năng. Phàm có những học pháp nào là 
căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở đây, vị 
ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới ấy, chấp nhận và học 
tập trong các học pháp. Vj ấy, do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, được hóa sanh, tại đấy nhập Niễt-bàn, 
không còn phải trở lui đời này nữa. 

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đối với : 

- _ Đối với các giới luật, hành trì toàn phần, 
-_ Đối với định, hành trì toàn phần, 
-_ Đối với #u, hành trì toàn phần. 

VỊ ây có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm 
nào, VỊ ẫy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho 
vị ấy không có khả năng. Phàm có những học pháp 
nảo là căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở 
đây, vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới ấy, chấp nhận 
và học tập trong các học pháp. Wj ấy, do đoạn tận các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, 
chứng ngộ, chưng đạt và an tru vô lậu tâm giải thoái, 
tuệ giải thoát. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, người hành trì có một 
phân, thành tựu được một phân; người hành trì toàn 
phân, thành tựu được toàn phần. Ta tuyên bố rằng, này 


các Tỷ-kheo, các học giới không phải là rồng không. 


104 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


Đôi lời chía sẻ: 

Người hành trì một phần giới định tuệ thì thành tựu một 
phần trong sự giải thoát sanh tử. Người hành trì toàn phần 
giới định tuệ thì thành tựu hoàn toàn sự giải thoát sanh tử. 
Việc giữ giới không phải là rỗng không. 


26. KINH BẬC DỰ LƯU 
(TƯƠNG III, 336) 


- Này Ràdha, có năm thủ uẫn này. Thế nào là năm? 
Sắc thủ uân, ho thủ uấn, tưởng thủ uấn, ảnh thủ uấn, 
thức thủ uân. 

Này Ràdha, khi nào bậc Đa văn Thánh đệ tử như 
thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của năm thủ uân này. Vị này, này 
Ràdha, được gọi là vị Thánh đệ tử đã chứng Dự lưu, 
không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến cứu cánh 
Bô-đê. 


27. KINH BẬC ALAHÁN 
(TƯƠNG III, 337) 


- Này Ràdha, có năm thủ uẫn này. Thế nào là năm? 
Sác thủ uân, /ho thủ uân, /ưzởng thủ uân, hành thủ uân, 
thức thủ uân. 

- Này Ràdha, khi nào Tỷ-kheo sau khi như thật biết 
rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và 


sự xuất ly của năm thủ uẫn này, vị ấy được giải thoát, 
không có c ấp thủ; như vậy, gọi vị Tỷ-kheo là b&c 


105 


CHƠN TÍN TOÀN 


A~-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu Phạm 
hạnh, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng 
xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn tận hữu kiết sử, 
đã giải thoát nhờ chánh trí. 

Đôi lời chia sẻ: 

Bậc Dự lưu là vị đã thấy biết rõ về ngũ uẩn nhưng chưa 
thoát khỏi sự chi phối của ngũ uẩn. Còn bậc A-la-hán là vị 
đã thấy biết rõ về ngũ uẩn và đã hoàn toàn được giải thoát 
khỏi tất cả những chấp thủ dối với ngũ uẩn. 

Hai bài kinh trên giúp ta xác quyết rằng: Trí về ngũ uẩn 
là dầu duôi của sự tu tập. Từ quả Dự Lưu đến quả A-la-hán 
thì tất cả đêu phải thành tựu Trí về ngũ uẩn. 


28. KINH CÁC HẠNG SAMÔN 
(TĂNG I, 721) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 
- _ Sa-môn bắt động, 

-_ Sd-môn seH trăng, 
- _ $%a-môn sen hông, 
- Sa-môn tỉnh luyện. 

2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn bắt 
động? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt ba 
kiệt sử, là bậc Dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyêt 
chăc hướng đên giác ngộ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là hạng Sa-môn bât động. 


106 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
trắng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi đoạn diệt ba 
kiết sử, làm cho nhẹ bớt tham, sân, si, là bậc Nhất lai, 
chỉ có một lần trở lui đời này rồi châm dứt khổ đau. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen trắng. 

4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
hông? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo do đoạn diệt 
năm hạ phần kiết sử, là vị Bất lai, từ đấy nhập Niết- 
bàn, không phải trở lui từ thế giới ấy. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen hồng. 

5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn tỉnh 
luyện giữa các Sa-môn ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, do đoạn tận các lậu hoặc, 
Tỷ-kheo ngay trong hiện tại với thắng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn tinh luyện 
giữa các Sa-môn. 

Này các Tỷ-kheo, bốn hạng Sa-môn này có mặt, 
xuất hiện ở đời. 

Đôi lời chia sẻ: 

Bài kinh làm sáng tỏ bốn Thánh quả trong đạo Phật. Đó 
là bậc Dự lưu quả, bậc Nhất lai, bậc Bất lai và bậc Alahán. 

Bậc Dự lưu: Vị thành tựu Dự lưu quả, đoạn diệt được ba 
hạ phần kiết sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Thân 
kiến là sự thấy, sự quán thân ngũ uẩn này là mình. Để đoạn 
diệt được thân kiến, ta cần phải thể nhập chánh kiến về 
ngũ uẩn, thấy biết rõ bốn Thánh trí về ngũ uẩn. Nhờ sự thấy 


107 


CHƠN TÍN TOÀN 


biết này mà ta mới có thể phá được thân kiến, phá được sự 
chấp ngũ uẩn này là mình. Hoài nghỉ là sự nghi ngờ mình 
là ai, trước kia là ai và sau này là ai, thật sự thì không có ai 
ở đây cả mà tất cả chỉ là những ngũ uẩn do tâm vô minh 
chấp thủ ngũ uẩn tạo thành. Giới cấm thủ là sự cố chấp, sự 
tin tưởng, sự thực hành theo một quy cách nào đó một cách 
mê tín, không tự thân thấy biết rõ vấn đề đó mà cứ lầm lũi 
làm theo những điều được người khác nói lại. Khi ngũ uẩn 
được nhìn thấy thì không còn chấp sắc, thọ, tưởng, hành, 
thúc này là mình, phá được thân kiến. Khi thân kiến được 
phá trừ thì hoài nghi và giới cấm thủ cũng bị đoạn diệt, 
không còn nghi ngờ, không còn lo sợ những điều mơ hồ và 
mông lung. 


Như vậy, vị thành tựu Dự lưu quả là vị thành tựu chánh 
kiến, phá được ba hạ phần kiết sử, thành tựu lòng tin bất 
động đối với Tam bảo, biết rõ Tam bảo là gì, biết rõ Phật bảo 
là ai, biết rõ Pháp bảo là gì, biết rõ Tăng bảo là ai, thành tựu 
lòng tin trong sạch và chân chánh đối với Tam bảo. Vị Dự 
lưu còn được gọi là vị đã thấy được rác trong căn nhà nội tâm 
của mình, nhưng rác vẫn còn đó, chưa thực hiện công tác 
vệ sinh hốt rác, và chỉ tối đa bảy lần sanh tử giữa chư Thiên 
và loài người là vị này sẽ hốt sạch những rác bẩn trong căn 
nhà nội tâm của mình. 

Vì sao vị đạt được quả Dự lưu, được gọi là Sa-môn bất 
động? 

Vì vị này đã thể nhập trí về ngũ uẩn. Và bất cứ ai khi đã 
thể nhập trí về ngũ uẩn thì vị ấy chắc chắn sẽ đi đến sự giác 
ngộ và giải thoát hoàn toàn khỏi các cấu uế, các lậu hoặc 
trong tâm, quyết chắc đạt đến cứu cánh Niết-bàn. Vì vậy, 
được gọi là bất động. 


Sa-môn bất động túc là vị có tâm không còn dao động, 


108 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


không còn động chuyển, không còn thay đổi trong trí tuệ tu 
học đi đến sự giải thoát sanh tử, trí tuệ của vị này đã được 
thể nhập vào dòng trí tuệ của các bậc Thánh, nên còn được 
goi là vị đã thể nhập Thánh trí, thể nhập trí tuệ mà các bậc 
Thánh đã thể nhập và nhờ thể nhập trí tuệ này mà các bậc 
Thánh mới được gọi là bậc Thánh. Trí tuệ đó chính là Tứ 
Thánh Đế, là Bốn sự thật được bậc Thánh thấy biết, hay 
bốn Thánh trí được bậc Thánh thấy biết, đó cũng gọi là bốn 
Thánh trí về ngũ uẩn, hay Bốn sự thật về ngũ uẩn. 


Vì sao khi nhìn thấy ngũ uẩn thì quyết chắc sẽ đạt đến 
cứu cánh Niết-bàn? 


Sanh tử luân hồi là do không thấy biết rõ về ngũ uẩn. Vô 
minh là sự không thấy biết rõ về ngũ uẩn. Do không nhìn 
thấy rõ ngũ uẩn nên không nhìn thấy trọn vẹn về tham sân 
sỉ. Do không nhìn thấy trọn vẹn về tham sân si không thể tẩy 
sạch hết tham sân si. Do không hoàn toàn tẩy sạch hết tham 
sân si nên luân hồi sanh tử không thể chấm dút. 


Lại nữa, do không nhìn thấy ngũ uẩn nên thầm chấp ngũ 
uẩn là mình. Do thầm cho ngũ uẩn là mình nên tâm bị ngũ uẩn 
ám ảnh. Do tâm bị ngũ uẩn ám ảnh nên khi thân hoại mạng 
chung thì tâm không được tịch tịnh mà bị dao động và ám ảnh. 
Do tâm bị dao động và ám ảnh năm uẩn nên tiếp tục tìm kiếm 
hoặc tạo ra những thân ngũ uẩn mới dưới sự chi phối và thúc 
đẩy của các nghiệp lực đã làm trước. Do vậy khi không nhìn 
thấy ngũ uẩn thì sanh tử luân hồi không thể chấm dút. 

Khi ngũ uẩn được nhìn thấy thì tham sân si được nhìn 
thấy trọn vẹn. Do tham sân si được nhìn thấy trọn vẹn nên 
tâm đi đến sự tẩy sạch hoàn toàn tham sân si. Do tham sân 
sỉ được tẩy sạch hoàn toàn nên tâm không còn dao động, 
không còn dính mắc, đạt được tịch tịnh Niết-bàn, giải thoát. 


Lại nữa, khi ngũ uẩn được nhìn thấy nên không lầm chấp 


109 


CHƠN TÍN TOÀN 


ngũ uẩn là mình. Do tâm không có chấp thủ nên không bị 
ngũ uẩn ám ảnh. Do tâm không bị ngũ uẩn ám ảnh nên 
không có dao động. Do tâm không bị dao động nên được 
hoàn toàn tịch tịnh, trong sạch, giải thoát. 


Vì sao khi nhìn thấy ngũ uẩn thì mới có thể thấy biết trọn 
vẹn về tham sân si? 

Vì cái gọi là tham sân si chính là ngũ uẩn: ngũ uẩn 
tham, ngũ uẩn sân, ngũ uẩn si. Ngũ uẩn hoạt động tham 
sân sỉ như vậy trong sự vô minh vô trí của tâm mê. Sự vô 
minh, vô trí đối với ngũ uẩn đã tạo ra những tham sân si 
đối với ngũ uẩn. Hành tướng của tham sân si khác nhau 
vì hành tướng của ngũ uẩn trong tham, trong sân, trong sỉ 
là khác nhau. Do các hành tướng khác nhau của ngũ uẩn 
trong những vấn đề tham lam, sân hận và si mê nên tạo ra 
những pháp tham, sân, si khác nhau. Ngũ uẩn tham đắm 
đối với ngũ uẩn, ngũ uẩn sân hận đối với ngũ uẩn, ngũ uẩn 
s¡ mê đối với ngũ uẩn. Do vô minh vô trí đối với ngũ uẩn 
nên tham sân si có mặt. Do tham sân si có mặt nên luân 
hồi sanh tử trầm luân không dút. 


Do vậy, khi ngũ uẩn được nhìn thấy trọn vẹn thì lòng 
tham, lòng sân, lòng sỉ đối với ngũ uẩn cũng sẽ được nhìn 
thấy trọn vẹn. Và khi tham sân si đối với ngũ uẩn được nhìn 
thấy trọn vẹn thì mới có thể đi đến sự tẩy sạch tâm hết hoàn 
toàn tham sân sỉ. 


Vị Dự lưu là vị đi theo con đường chánh kiến trong Bát 
Chánh đạo, tu tập chánh kiến theo bốn Thánh trí về ngũ uẩn 
trong Tứ Thánh Đế, đã nhìn thấy rõ về ngũ uẩn, nhìn thấy 
rõ tham sân si, nhưng chỉ mới nhìn thấy thôi chứ vẫn chưa 
nhiếp phục nỗi tham sân si, chưa chiến thắng tham sân si, 
chưa tẩy sạch tâm hoàn toàn hết sạch tham sân sĩ. 


Phàm phu là người ở trong biển trầm luân sanh tử, người 


110 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


ở trong vô minh vô trí đối với ngũ uẩn và vô trí đối với tham 
sân si. Thánh nhân là vị đã thoát ra khỏi biển trầm luân sanh 
tử, đã thành tựu trí tuệ đối với ngũ uẩn, đã tẩy sạch tham sân 
si, vô minh, chấp thủ, ngã mạn đối với năm uẩn. Đó là Đức 
Phật. Dự lưu là đã tham dự vào dòng trí tuệ đưa đến sự giải 
thoát sanh tử mà bậc Thánh đã hướng dẫn. Và khi đã thể 
nhập trí tuệ này rồi thì không còn có thể thay đổi, không còn 
có thể dao động trước những tri kiến sai lệch, những tà kiến 
sai lầm của người phàm phu, người chưa có chánh kiến. Vì 
vậy, đó gọi là bậc Sa-môn bất động. 


Bậc Nhất lai: Bậc đã đoạn diệt được thân kiến, hoài nghi 
và giới cấm thủ, lại còn làm giảm thiểu tối đa, làm nguội 
lạnh dục tham và sân hận, đây gọi là vị đã chứng quả Nhất 
Lai, vị này chỉ còn quay trở lại đời này một lần nữa, tiếp tục 
tu hành trong đời sống này và tẩy sạch rác trong căn nhà 
nội tâm của mình, thể nhập Niết-bàn khi hết thọ mạng này. 
Đây còn được gọi là Sa-môn sen trắng, tức là vị đã có tâm 
khá nhiều trong sạch, khá nhiều thanh tịnh, như một đoá sen 
trắng đã bắt đâu lộ ra sự trong trắng của nó vì dục tham và 
sân hận đã nguội lạnh, đã giảm thiểu nhiều. 


Bậc Bất lai: Bậc đã đoạn diệt được thân kiến, hoài nghỉ 
và giới cấm thủ, lại còn tẩy sạch dục tham và sân hận. Chỉ 
còn chút tàn dư về năm thượng phần kiết sử, năm sự trói 
buộc dạng vi tế. đó là sắc ái (thích sanh Thiên giới), vô sắc 
ái (thích sanh Thiên cõi vô sắc giới), mạn, trạo cử (tâm còn 
chút ít dao động), vô minh (tâm còn chút ít sự không trong 
sáng). Vì bậc Bất Lai đã tẩy sạch dục tham và sân nên tâm 
được thanh tịnh, không có hai pháp này, chỉ còn chút tàn 
dư của năm thượng phần kiết sử nên vị này sau khi mạng 
chung được hóa sanh tại cảnh giới của chư Thiên ở Tịnh Cư 
Thiên, nơi đây chỉ toàn những vị trong sạch và có chút tàn 
dư như vậy. Bất là không, Lai là quay trở lại. Bất lai là không 


111 


CHƠN TÍN TOÀN 


còn quay trở lại cõi đời tạp nhạp này nữa mà sanh tại cõi 
thanh tịnh, có chánh kiến, không có dục tham và sân, đó là 
cõi Tịnh Cư Thiên. Đây còn được gọi là Sa-môn sen hồng, 
tức là vị đã có tâm gần hoàn toàn trong sạch, như một đóa 
sen hồng đã thấm đẫm sự tu tập, tâm đã tẩy sạch dục tham 
và sân, chỉ còn lại chút tàn dư cuối cùng. 


Bậc Alahán: Bậc đã đoạn diệt được thân kiến, hoài 
nghi, giới cấm thủ, tẩy sạch dục tham và sân hận, phá 
sạch hoàn toàn năm thượng phần kiết sử, tẩy sạch những 
tàn dư uế nhiễm cuối cùng trong tâm, ngay trong hiện tại 
đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc, đoạn tận các uế nhiễm 
là dục uế nhiễm, hữu uế nhiễm và vô minh uế nhiễm, tâm 
được giải thoát khỏi các cấu uế, đạt sự tịch tịnh giải thoát. 
Đây còn được gọi là Sa-môn tỉnh luyện, tức là vị có tâm 
đã được tính luyện, được thanh lọc sạch khỏi tất cả các 
cấu uế. 

Người cư sĩ tại gia có thể thành tựu Dự lưu quả, Nhất lai 
quả và Bất lai quả. Khi người cư sĩ thành tựu Bất lai quả thì 
chuyện dâm dục trong đời sống vợ chồng không còn nữa, vị 
này đã ly dục hoàn toàn, đã đoạn tận dục tham và sân hận, 
đã thành tựu chánh kiến, đã phá sạch ba hạ phần kiết sử, đã 
thấy biết rõ bốn Thánh trí về ngũ uẩn. 

Năm hạ phần kiết sử (năm sự trói buộc tâm dạng thô): 

Năm thượng phần kiết sử (năm sự trói buộc tâm dạng vi 
tế): Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. 

TÚ THÁNH ĐẾ, là đông nghĩa với: 

Bốn sự thật về Khổ được bậc Thánh nhìn thấy 

Bốn Trí về Khổ được bậc Thánh nhìn thấy 

Bốn Trí về Ngũ uẩn được bậc Thánh nhìn thấy 

Bốn Trí về Sanh tử được bậc Thánh nhìn thấy 


112 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


Bốn Thánh trí về Ngũ uẩn: 

- Trí về Ngũ uẩn: Sự chấp thủ ngũ uẩn là những dau khổ, 
những phiền não về sanh, già, bệnh, chết, sâu, bi, khổ, ưu, 
não cho các chúng sanh. 


- Trí về Ngũ uẩn tập: Sự không thấy biết rõ ngũ uẩn là 
nguyên nhân đưa đến sự tái tạo ra những thân ngũ uẩn vô 
thường, phiên não, sanh tử và đau khổ này. 


- Trí về Ngũ uẩn diệt: Khi vô minh được đoạn diệt, thành 
tụu trí thấy biết rõ về ngũ uẩn thì luân hồi sanh tử và phiền 
não được chấm dứt, sự tái tạo những thân ngũ uẩn sẽ được 
chấm dút. 


- Trí về Ngũ uẩn diệt đạo: Bát chánh đạo là phương pháp 
chân chánh, phương pháp đúng đắn đưa đến sự chấm dút 
sanh tử, chấm dút sự tái tạo ra những thân ngũ uẩn dầy phiên 
não, tham ái, dính mắc, vô thường, vô ngã và đau khổ này. 


Tóm lại, 

Chính nhờ sự thành tựu bốn Thánh trí này mà Đúc Phật 
mới tự nhận mình đã chứng được Vô thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 

Chính nhờ sự chứng ngộ bốn Thánh trí này mà Đức Phật 
mới tẩy sạch được vô minh lậu, dục lậu và hữu lậu, thành 
tựu tâm trong sạch, giải thoát khỏi các lậu hoặc và giải thoát 
khỏi trầm luân sanh tử. 

Chính khi bốn Thánh trí này lần đầu được truyền di chính là 
Thánh pháp được chuyển vận, được gọi là Chuyển Pháp Luân. 

Chính bốn Thánh trí này được gọi là Chánh pháp. Chánh 
pháp là những điều chân chánh. Bốn Thánh trí này, Bốn sự 
thật này là những điều chân chánh, những điều chân thật, 
những sự thật chân chánh, những trí tuệ chân chánh được 


113 


CHƠN TÍN TOÀN 


Đức Phật hướng dẫn mà người con Phật cần phải thực thấy, 
thực biết, thực giác, thực chứng, thực thể nhập. 


Chính nhờ sự thể nhập và thành tựu bốn Thánh trí này 
mà các vị đại đệ tử của Đức Phật đạt được tâm trong sạch, 
hết sạch các cấu uẽ, giải thoát khỏi sanh tử. Đó chính là 
các Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiên Liên, Ca Diếp, Anandđa, 
Analuật... 


Ngày nay, người con Phật cần nên hết sức cung kính đón 
nhận và tìm hiểu thật kỹ Tứ Thánh Đế, tìm hiểu thật kỹ bốn 
Thánh trí này để có thể thể nhập chính xác những Thánh 
pháp này và xứng đáng là con của Đức Phật, không phải bị 
“tiền mất, tật mang”, uổng phí tiền bạc, thời gian, công sức 
tu học của tự thân. 


114 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


Trí về ngũ uấn là cửa vào bá† †ử 
29. CỬA VÀO BẤT TỬ 


I. 

Sống thế nào gọi là chân chánh? 
Sóng thế nào đề hết khô đau? 
Sống thế nào đề thoát luân hồi? 
Sống thế nào đề tâm tĩnh lặng? 


Làm sao đề tâm không dính mắc? 
Làm sao nhìn thấy rõ tham sân? 
Làm sao nói, nín chắng quên mình? 
Làm sao thê nhập vào bất tử? 


9. 

Có một chữ trả lời tất cả, 

Đó chính là “Chánh niệm thân tâm” 
Chánh thế nào và Niệm thế nào? 

Mà giải quyết được bao câu hỏi? 


Kiểm soát cân thận thân khẩu ý 
Bảo hộ thân và bảo hộ tâm 

Không buông lung thả lỏng các căn 
Nhận biết rõ ràng về năm uần. 


115 


CHƠN TÍN TOÀN 


?. 

Sống chánh niệm, thân tâm tỉnh giác, 
Tập nhận ra chân tướng Thân này 
Biết thân này có bởi nhân duyên, 

Do bốn loại thức ăn nuôi dưỡng. 


Đoàn thực là thức ăn ngon dở 

Để dưỡng nuôi thân tứ đại này. 
Xúc thực là việc gặp gỡ nhau, 
Làm sảng khoái cho thân năm uẩn. 
Tư niệm thực - Các dòng suy nghĩ 
Làm cho tâm khoan Kkhoải, vui vui 
Thức thực - Sự rõ biết sáu trần 
Làm thoải mái cho thân năm uấn 


Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực 
Và thức thực là bốn thức ăn, 

Chúng dưỡng nuôi thân ngũ uân này 
Được sanh diệt triỀền miên không dứt. 


Đoàn thực là thức ăn, nước uống 
Nuôi dưỡng thân tứ đại no tròn, 

Còn lại ba loại thức ăn kia, 

Nuôi dưỡng thọ, tưởng, hành và thức. 


Loại thứ nhất dưỡng thân tứ đại, 
Ba loại kia nuôi dưỡng tâm mê, 
Nên vô minh, tham ái ê chề 
Thân năm uẫn sản sinh mê mệt. 


116 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


Thân cần được tâm này tỉnh giác, 
Dùng ngọn đèn trí tuệ chiếu soi 
Phá tâm mê đối với thân này, 
Phá dục, ái với thân năm uẩn. 


Thân này được gọi là Sắc pháp, 

Do thức ăn bốn loại tạo thành, 

Nên vô thường, vô ngã, trồng không, 
Chấp trước nó là tâm chuốc khô. 


4. 

Tập thấy biết rõ về Cảm giác 
Cảm giác thân và cảm giác tâm, 
Dễ chịu, khó chịu, không khó dễ 
Tập nhận ra các loại thọ nảy. 


Cảm giác dễ chịu là Lạc thọ. 
Cảm giác khó chịu là Khổ thọ. 
Cảm giác không dễ chịu, khó chịu 
Đó là Không khổ, không lạc thọ. 


Thọ là thứ ngắm ngầm dẫn lối, 
Ngắm ngâm kích họat tưởng và hành 
Ngắm ngâm điều khiến cả thân tâm, 
Ngắm ngầm làm chủ tâm mê muội. 


Từ triệu kiếp, từ vô lượng kiếp, 
Vô minh, dục, ái, tham, sân, s1 
Bản ngã, tánh tình và tập khí 
Chúng tụ vào trong cảm thọ này. 


117 


CHƠN TÍN TOÀN 


Tất cả pháp tụ vào cảm thọ, 

Thọ gọi là kho chứa của tâm 

Chỗ nhận vào và chỗ cho ra, 

Chỗ điều khiến thân tâm hành xử. 


Thọ là chỗ âm thầm chi phối, 

Sai khiến và điều khiển thân tâm, 
Thúc giục và xúi giục thân tâm 
Theo lệnh của dục, tham, sân, ái. 


Tập nhìn kỹ vào trong cảm giác 
ĐỀ nhìn ra dục, ái, tham, sân 
Đề nhìn ra tập khí trong mình 
Đề thực thấy vô minh, lậu hoặc. 


Tập nhiếp phục các dòng cảm giác 
Nhiếp phục lòng dục, ái, tham, sân 
Nhiếp phục tâm ngã mạn, cứng đầu, 
Nhiếp phục tập khí và cấu ué. 


S- 

Tập thấy biết rõ về các Tưởng 
Tưởng nào đang ẩn hiện trong tâm 
Tưởng nảo đang sanh diệt âm thầm 
Tập thấy biết rõ ràng các tưởng. 


Bóng dáng của sáu trần sanh khởi 
Bóng sáu trần hiện rõ trong tâm 
Đó là Tưởng - Bóng dáng sáu trần 
Rõ biết chúng, gọi chúng là Tưởng. 


118 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


- Bóng dáng cảnh, vật, người, tứ đại 
Hiện khởi trong tâm là Sắc tưởng. 

- Bóng dáng lời nói và âm thanh 
Hiện khởi trong tâm là Thanh tưởng. 
- Bóng dáng mùi thơm, hay mùi thối 
Hiện khởi trong tâm là Hương tưởng. 
- Bóng dáng vị chua, cay, mặn, ngọt 
Hiện khởi trong tâm là VỊ tưởng. 

- Bóng dáng sự đụng chạm, cọ quẹt 
Hiện khởi trong tâm là Xúc tưởng 

- Bóng dáng cảm thọ và tưởng, hành 
Hiện khởi trong tâm là Pháp tưởng. 


Có những tưởng rất là vi tế 

Rất khó nhìn, khó biết trong tâm 
Như nội tâm an tịnh, lặng yên, 
Cảnh an tịnh trong tâm là tưởng, 
Tưởng này được gọi là Pháp tưởng. 


Các pháp tưởng thật là khó thấy 

Ví như tâm rông lặng, rông không 
Bóng dáng rông không, rông lặng này 
Đây cũng được gọi là Pháp tưởng. 


Các pháp tưởng thật là vi tế, 

Dễ sai lầm nhận đó là mình 

Hễ sai lầm thì phải tử sanh 

Dòng sanh tử sẽ không chấm dứt. 


119 


CHƠN TÍN TOÀN 


6. 


Tập thấy biết các dòng Suy nghĩ 

Lời nói thầm, nói nhảm trong tâm 

Khéo nhận ra Tưởng khác với Hành 
Hành là thầm nói, Tưởng là bóng dáng. 


Hành là tư duy và suy nghĩ 

Hành là nói thầm, hay nghĩ thầm 
Hành là ý hành, lời nói trong tâm 
Hành và Tưởng khác nhau rất rõ. 


Tâm này có sáu dòng suy nghĩ 

Hay đó còn được gọi Sáu tư. 

Xúc là duyên sanh thọ, tưởng, hành 
Khi Xúc diệt, thọ, tưởng, hành diệt. 


Suy nghĩ về sắc pháp - Sắc tư 

Suy nghĩ về âm thanh - Thanh tư 
Suy nghĩ về mùi hương - Hương tư 
Suy nghĩ về các vị - Mị tư 

Nghĩ VỀ sự đụng chạm - Xúc tự 
Nghĩ về thọ tưởng hành - Pháp tư. 


Hành cũng chính là Tư niệm thực 
Cái làm tâm dao động không ngừng 
Làm tăng cường lậu hoặc, vô minh 
Làm tăng trưởng các thân ngũ uẫn. 


Hành là pháp do duyên sanh diệt 
Nên vô thường, không phải là mình 


120 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


Hành cần được tâm nhìn thấy rõ 
Đê làm ngừng vọng động trong tâm. 


ĩ. 

Tập thấy biết rõ về các Thú 
Thức là sự rõ biết trong ngoài, 
Rõ biết thôi, cái biết rõ ràng, 
Không có nói thầm gì trong đó. 


Sự rõ biết sắc, thanh, hương, vị 
Sự rõ biết xúc, thọ, tưởng, hành 
Chỉ biết thôi, cái biết rõ ràng 
Sáu cái biết này là sáu Thức. 


Rõ biết người, cảnh, vật - Nhãn thức 
Rõ biết các âm thanh - Nhĩ thức 

Rõ biết mùi thơm thối - Tỷ thức 

Rõ biết vị chua, cay - Thiệt thức 

Rõ biết thân đụng chạm - Thân thức 
Rõ biết thọ, tưởng, hành - Ý thức 


Thức sanh khởi do duyên Danh sắc, 
Danh sắc diệt thì Thức đoạn diệt 
Danh: - thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý. 
Sắc là tứ đại, và sắc tướng. 


Thức, cái biết thật là vi tế, 

Chỉ biết thôi, không có ngôn từ 
Rõ biết thôi nhưng lại vô biên 
Khi khéo tập Thức vô biên xứ. 


121 


CHƠN TÍN TOÀN 


Thức là cái dễ lừa tâm nhất, 
Phật gọi đây là ảo thuật thôi 
Dù thấy đang rõ biết ràng ràng 
Nhưng đó vẫn là trò ảo thuật. 


Vì thế, thức dễ lừa tâm nhất, 

Khi tu hành đến một lúc nào, 

Thọ, tưởng, hành bất chợt lặng yên, 
Thì sự rõ biết liền lộ rõ. 


Mây được ví với Hành và Tưởng, 
Bầu trời xanh ví với Thức này, 
Mây làm bầu trời chẵng sáng trong, 
Hành, tưởng làm mờ sự rõ biết. 


Sự rõ biết trở thành trong sáng, 
Khi tưởng, hành bất chợt lặng yên 
Tâm sáng trong, tưởng đó là mình 
Đây là chỗ dễ lầm nhận nhất. 


Đây được gọi chỗ nguy hiểm nhất, 
Dễ lừa tâm nhận đó là mình, 

Khi bị lừa thì phải khổ đau, 

Vì nhận cái duyên sanh làm ngã. 
Thức cần được khéo nhìn, khéo thấy 
Cái biết này rộng lớn, vô biên 

Khéo tìm Kinh, học kỹ, tận tường, 
Đề chánh kiến được tâm tường tận. 


122 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


Thức là pháp vô thường, sanh diệt 
Cái biết này là pháp duyên sanh 
Khi đủ duyên thì cái biết sanh 
Khi hết duyên, cái biết này diệt. 


Thức là pháp khó nhìn, khó thấy 
Chỉ đơn thuần rõ biếr thế thôi, 

Cái biết này trong sạch, sáng trong, 
Khi thọ, tưởng, hành đều an tịnh. 


Thức, rõ biết chứ không bóng dáng, 
Nên dễ lầm nhận đó là mình, 

Hễ sai lầm thì phải tử sanh, 

Dòng sanh tử sẽ không chấm dứt. 


8. 


Sắc, thọ, tưởng, các hành và thức 
Đây gọi là các pháp duyên sanh, 
Vì lầm mê năm uân là mình, 

Nên sanh tử trầm luân không dứt. 


Vì chăng biết rõ về năm uẫn 

Nên chúng làm điên đảo tâm tư 
Tham, sân, si, thương, ghét, vui, buồn 
Tâm dao động quay cuông vì chúng. 
Tập nhận biết rõ về năm uân 

Tập tính tâm trước những pháp này 
Tập tâm lìa năm uẫn cho mau 

Lìa năm uần là lìa đau khổ. 


123 


CHƠN TÍN TOÀN 


Khi năm uẫn được tâm rõ biết, 
Chúng không còn chi phối được 
tâm Tâm tây sạch uế nhiễm trong, 
ngoài Đó được gọi là tâm giải 
thoát. 


9. 

“Sự thấy biết rõ về năm uẩn ` 
Đó gọi là Thánh Trí đầu tiên 
Thánh Trí này đưa đến vô 
sanh, Trí đưa thể nhập vào bất 
tử. 


Có một Pháp dẫn vào Bắt tử, 

Có một Con đường đến Vô sanh, 
Có một Phương cách Thoát luân 
hồi, “Tâm tỉnh giác chiễu soi năm 
uấn”. 


9 


Đôi lời chia sẻ: 

Bốn Thánh trí về ngũ uẩn, hay Trí về Tứ Thánh Đế đó 
là con đường, là cánh cửa dẫn đến sự bất tử, sự thoát ly 
khỏi sanh tử và phiên não. Với Thánh trí này, tất cả những 
câu hỏi, những vấn đề trong cuộc sống và trong sự tu đạo sẽ 
được giải đáp hoàn hảo. Đức Phật nhờ thành tựu Thánh trí 
này mới tự xưng là đã chứng được Vô thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. Vì vậy, người con Phật cần nên tìm 
hiểu và thể nhập sâu sắc bốn Thánh trí này. 


124 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


30. Kimbila — 7zơng V, 481 
1) Như vây tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn trú ở Kimbila, tại Veluvana. 
2) Ở đấy, Thế Tôn gọi Tôn giả Kimbila: 
-- Tụ tập như thế nào, này Kưmbila, làm cho sung mãn 
nh thể nào, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được 
quả lớn, được lợi ích lớn ? 
Khi được nói vậy, Tôn giả Kimbila im lặng. 
3) Lần thứ hai, Thế Tôn... 
4) Lần thứ ba, Thế Tôn bảo Tôn giả Kimbila: 
-- Tụ tập như thế nào, này Kưmbila, làm cho sung mãn 
như thế nào, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời 
được quả lớn, được lợi ích lớn ? 
Lần thứ ba, Tôn giả Kimbila im lặng. 
5) Được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 
-- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn. Nay đã đến thời, 
bạch Thiện Thệ. Mong Thế Tôn giảng dạy pháp tu tập 
định niệm hơi thở vô, hơi thở ra! Sau khi nghe Thế 
Tôn dạy, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 
-- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. 
6) Thế Tôn nói như sau: 
-- Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này Ananda, tu 
tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào thời 
có quả lớn, có lợi ích lớn ? 
7-13) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 


125 


CHƠN TÍN TOÀ 


hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống, ngồi 
kiêt-già, lưng thăng, đặt niệm trước mặt; vị ây chánh 
niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. 


126 


Tỷ-kheo thở vô đài, vị ấy rõ biết: “Tôi thở vô 
đài ”. 

Hay khi Tỷ-kheo thở ra dài, vị ấy rõ biết: “Tôi 
thở ra dài ˆ. 

Hay khi Tỷ-kheo thở vô ngắn, vị ấy rõ biết: “Tôi 
thở vô ngắn ”. 

Hay khi Tỷ-kheo thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: “Tôi 
thở ra ngắn ”. 

“Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, Vị ấy tập. 
“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
“Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, Vị ấy tập. 
“Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
“Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
“An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
“Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
“Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
“Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, Vị ấy tập. 


TÓM TẮT NĂM UẦN 
- _ “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
- — “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
- _ “Quán vô thường, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
- _ “Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
- “Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
- _ “Quán ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
- _ “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
- “Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
- _ “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
- “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
14) Tu tập như vậy, này Ananda, làm cho sung mãn 
như vậy, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời có quả 
lớn, có lợi ích lớn. 
15) Lúc nào, này Ananda, 
-  Tỷ-kheo thở vô dài, vị ấy rõ biết: “Tôi thở vô 
dài ”. 
- Hay khi Tỷ-kheo thở ra dài, vị ấy rõ biết: “Tôi 
thở ra dài `. 
- __ Hay khi Tỷ-kheo thở vô ngắn, vị ấy rõ biết: “Tôi 
thở vô ngắn ”. 
- _ Hay khi Tỷ-kheo thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: “Tôi 
thở ra ngăn ”. 
- _ “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
- _ “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
- _ “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
- __ “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
Này Ananda, sống quán thân trên thân, Tý-kheo trú 
như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục 


tham ưu ở đời. Vì sao ? 


127 


CHƠN TÍN TOÀN 


16) Này Ananda, Ta tuyên bố rằng, tùy thuộc về thân, 
tức là hơi thở vô, hơi thở ra. Do vậy, này Ananda, 
quán thân trên thân, Tỷ-kheo trú như vậy, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 

17) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo: 

- _ “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 

- — “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

- “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 

- _ “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

- “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 

- “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

- _ “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 

- __ “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
Trong khi quán thọ trên các cảm thọ, Tỷ-kheo trú như 
vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục 
tham ưu ở đời. Vì sao 2 
18) Này Ananda, Ta tuyên bố rằng, tùy thuộc về thọ, 
tức là hơi thở vô, hơi thở ra, được khéo tác ý. 

Do vậy, này Ananda, quán thọ trên các cảm thọ, Tỷ- 
kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời. 

19) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo: 

- “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 

- “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

- _ “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 

- “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, Vị ấy tập. 

- _ “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 

- _ “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, Vị ấy tập. 


128 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


- _ “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 

- — “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
Trong khi quán tâm trên tâm, Ty-kheo trú như vậy, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì sao 
ỹ 
20) Này Ananda, Ta tuyên bố rằng sự tu tập chánh 
niệm hơi thở vô, hơi thở ra không phải cho người thất 
niệm và không tỉnh giác. Do vậy, này Ananda, quán 
tâm trên tâm, Tỷ-kheo trong khi ấy, trú nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 

21) Trong khi Tỷ-kheo, này Ananda, 

- _ “Quán vô thường, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 

- _ “Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

- “Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 

- _ “Quán ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

- _ “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 

- _ “Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

- _ “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 

- “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

Trong khi quán pháp trên các pháp, này Ananda, Tỷ- 
kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời, đoạn tận các tham ưu; sau 
khi thấy với trí tuệ, vị ấy khéo trú xả. Do vậy, này 
Ananda, quán pháp trên các pháp, Tỷ-kheo trú như 
vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục 
tham ưu ở đời. 

22) Ví như, này Ananda, một đồng rác bụi lớn ở ngã 
tr đường, nếu từ phương Đông, một cái xe (sakatam 


129 


CHƠN TÍN TOÀN 


hay ràtha) đi đến và làm cho đồng rác bụi ấy giảm bót 
đi; nếu từ phương Tây...; nếu từ phương Bắc...; nếu từ 
phương Nam, một cái xe đi đến và làm cho đồng rác 
bụi ấy giảm bót đi. 

Cũng vậy, này Ananda, Tỷ-kheo trong khi trú, quán 
thân trên thân, làm cho giảm bớt đi các ác, bất thiện 
pháp. khi trú, quán thọ trên các cảm thọ... khi trú, 
quán tâm trên tâm... khi trú, quán pháp trên các pháp... 
làm cho giảm bớt đi các ác, bất thiện pháp. 


130 


TÓM TẮT NĂM UẦN 


¿> ¿Ø/ 


2Ä tố lu UỀ/MM) lÀI 600 )ối, (t4 fẠo (0x 

4 Uđồu \4Öo, ÄbUÀo (C00 tí Đâu, để 

À⁄% cluúc (Ất cá ai 0ý dược 0/ều at (Ae, (ðÀ/» 

64 2/61 0lạ/b, (in dị, là (lá tuệ nÀ ác (â Z2 

Ál6u dầu, AAÁ diược truục dÚc% clhâM CÁM} Cát (HỘ/ 
“2% có/v (2â, 

1% ồn bên 4, 

(22/, 1Ứ› (À/ 


" 


131 


Mục Lục 


LỜI GIỚI THIỆU 


1. 
2. TÓM TẮT NGŨ UẤN 
kh 

4. BẢY TRÍ VỀ SẮC 


9. 


DẦN NHẬP 
TÓM TẮT SÁU THỨC 


* BỐN THỨC ĂN 


. BẢY TRÍ VỀ THỌ 


* CÁC LOẠI THỌ 


. BẢY TRÍ VỀ TƯỞNG 


* GIẢI THÍCH SÁU TƯỞNG 


. BẢY TRÍ VỀ HÀNH 


* GIẢI THÍCH SÁU HÀNH 


. BẢY TRÍ VỀ THỨC 


* GIẢI THÍCH SÁU THỨC 
VÔ MINH 


10. SÁU XÚC 

11. SÁU PHÁP 

12. DUYÊN SANH PHÁP 
13. GIỚI ĐỊNH TUỆ 


13.1 GIỚI HẠNH TRONG ĐẠO PHẬT 
13.2. THIÊN ĐỊNH TRONG ĐẠO PHẬT 
13.3. TRÍ TUỆ TRONG ĐẠO PHẬT 


14. BÁT CHÁNH ĐẠO - PHƯƠNG PHÁP 8 ĐÚNG 


14.1. GIẢI THÍCH BÁT CHÁNH ĐẠO 
14.2. GIẢI THÍCH PHƯƠNG PHÁP 8 ĐÚNG 
14.3. MỤC ĐÍCH CỦA BÁT CHÁNH ĐẠO 


15. TỨ NIỆM XỨ 


132 


15.1. NIỆM THÂN 

15.1.1. Niệm hơi thở: Thực tập 16 bài tập thở 

15.1.2. Niệm oai nghi: Niệm 4 oai nghỉ 

15.1.3. Niệm hành động: Rõ biết việc mình đang làm 
15.1.4. Niệm bất tịnh: Quán 32 vật bất tịnh 

15.1.5. Niệm tứ đại: Quán tứ đại trong thân 

15.1.6. Niệm xác chết: Quán 9 giai đoạn thân hoại diệt 


15.2. NIỆM THỌ 

15.3. NIỆM TÂM 

15.4. NIỆM PHÁP 

15.4.1. Quán Năm Triển Cái 
15.4.2. Quán Năm Thủ Uẩn 
15.4.3. Quán Sáu Nội Ngoại Xứ 
15.4.4. Quán Bảy Giác Chỉ 
15.4.5. Quán Bốn Thánh Đế 


16. TỨ THÁNH ĐẾ - BỐN THÁNH TRÍ 


16.1. Thánh trí về KHỔ 

16.2. Thánh trí về KHỔ TẬP 

16.3. Thánh trí về KHỔ DIỆT 
16.4. Thánh trí về KHỔ DIỆT ĐẠO 


m TRÍCH DẪN KINH TẠNG 


17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
23. 
24. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 


Kinh THỦ CHUYỂN (Tương III, 111) 
Kinh ĐÁNG ĐƯỢC ĂN (Tương III, 161) 
Kinh BẢY XỨ (Tương III, 116) (Sattatthàna) 
Kinh TRĂNG RẰM (Tương III, 182) 

Kinh SONA (Tương III, 97) 

Kinh BỌT NƯỚC (Tương III, 252) 

Kinh HỌC GIỚI (Tăng I, 426) 

Kinh SAMÔN (Tăng I, 415) 

Kinh HỮU HỌC (Tăng I, 420) 

Kinh BẬC DỰ LƯU (Tương III, 336) 

Kinh BẬC ALAHÁN (Tương III, 337) 
Kinh CÁC HẠNG SAMÔN (Tăng I, 721) 
TRÍ VỀ NGŨ UẨN LÀ CỬA VÀO BẤT TỬ 
Kinh KIMBILA (Tương V, 481) 


LỜI KẾT 


49 
50 
51 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
57 
59 
61 
63 


67 
67 
73 
Z8 
86 
93 
95 
39 
101 
103 
105 
105 
106 
115 
125 


131 


133 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 
65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc65 ®ømail.com; 
nhaxuatbanhongduc @yahoo.com 
Điện thoại: 04.3 9260024 - Fax: 04.3 9260031 


z FcẢ «. 2 
TOM TÀT NĂM UAN 
Biên soạn: TỲ KHEO NI THÍCH NỮ TOÀN LIÊN 
(Phước Chơn Tín Toàn) 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập : Phan Thị Ngọc Minh 
Trình bày : Chánh Tâm Nghiêm 
Sửa bản In : Tỳ Kheo NI Thích Nữ Toàn Liên 
(Phước Chơn Tín Toàn) 


In 3000 cuốn. Khổ: 13 x 20,5 cm. 

Tại tại Xí nghiệp in RFAHASA 

Địa chỉ: 774 Trường Chinh, P15, Quận Tân Bình, TP.HCM 
Số XNĐKXB: 

Số QĐXB của NXB: 

Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 

In xong và nộp lưu chiểu năm 2023 


134 


135 


